ĐẠI TẠNG KINH NHẠP MON 

ĐẠI TẠNG KINH 

NHẬP MÔN 


min* 1 d-H Lí 


•XUidiuĩllMiM 


Giói Thiệu 139 Kinh Điển Phật Giáo 

Hán dịch: Thích Ấn Hải, Thích Nguyện Quỷnh 
Việt dịch: TT. Thích Viên Lý 

Viện Triết Lý Việt Nam và Triêt Học Thế Giới xuất bản 1999 

— oOo— 

Nguồn 

http://www.quangduc.com 
Chuyển sang ebook 14-01-2012 
Người thực hiện : Nam Thiên - namthien@gmail.com 
Link Audio Tại Website http://www.phapthihoi.ors 

Mục Lục 

ĐỘI LỜI CỦA DỊCH GIẢ 
LỜI NÓI ĐẦU 

PHỤ LỤC - NGUỒN GỐC ĐẠI TẠNG KINH 

Thành Lập Đại Tạng Kinh Ngôn của Đức Phật Thích Ca 
Thành Lập Tam Tạng và Sự Phân Rẽ Giáo Đoàn Phật Giáo 
Kinh Điển Pa-Li Ngữ 
Kinh Điển Phật Giáo Đại Thừa 
Phật Giáo Trung Hoa 
Phật Giáo Nhật Bổn 
Xuất Bản Đại Tạng Kinh Hán Dịch 
Dịch Đại Tạng Kinh Sang Anh Ngữ 
PHAN I - KINH ĐIỂN ẤN ĐỘ 

1 . Trường A Hàm Kinh 

2. Trung A Hàm Kinh 

3. Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán Kinh 

4. Phật Sở Hành Tán 

5. Tạp Bảo Tạng Kinh 

6. Pháp Cú V í Dụ Kinh 

7. Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh 

8. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh 






9. Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Dà Kinh 

10. Nhơn Vương Bát Nhã Ba Ma Mật Kinh 

1 1 . Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 

13. Vô Lượng Nghĩa Kinh 

14. Quán Phổ Hiền Bồ Tát 

15. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 

16. Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh 

17. Vô Lượng Thọ Kinh 

18. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh 

19. A Di Đà Kinh 

20. Đại Bát Niết Bàn Kinh 

2 1 . Phật Thùy Bát Niết Bàn 

22. Đại Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh 

24. Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh 

25. Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật Kinh 

26. Văn Thù Sư Lợi vấn Kinh 

27. Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh 

28. Nguyệt Thượng Nữ Kinh 

29. Tọa Thiền Tam Muội Kinh 

30. Đạt Ma Đa La Thiền Kinh 

3 1 . Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh 

32. Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh 

33. Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh 

34. Nhập Lăng Gìa Kinh 

35. Giải Thân Mật Kinh 

36. Vu Lan Bồn Kinh 

37. Tứ Thập Nhị Chương Kinh 

38. Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La 

39. Đại Tì Lo Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh 

40. Kim Cang Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại 
Giáo Vương Kinh 

41. Tô Tất Địa Ye La Kinh 

42. Ma Đăng Già Kinh 

43. Ma Ha Tăng Chỉ Luật 

44. Tứ Phần Luật 

45. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa 

46. Phạm Võng Kinh 

47. Ưu Bà Tắc Giới Kinh 

48. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Bà Đề Xá 

49. Thập Trụ Tì Bà Sa Luận 

50. Phật Điạ Kinh Luận 

5 1 . A Ti Đạt Ma Câu Xá Luận 

52. Trung Luận 

53. Du Già Sư Địa Luận 

54. Thành Duy Thức Luận 

55. Duy Thức Tam Thập Luận Tụng 



56. Duy Thức Nhị Thập Luận 

57. Nhiếp Đại Thừa Luận 

58. Biện Trung Biện Luận 

59. Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận 

60. Đại Thừa Thành Nghiệp Luận 

61. Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Luận 

62. Nhơn Minh Nhập Chánh Lý Luận 

63. Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận 

64. Kim Cang Châm Luận 

65. Chuơng Sở Tri Luận 

66. Bồ Đe Hành Kinh 

67. Kim Cang Đỉnh Du Già Trung Phát a Nậu Đa La Tam Miêu Tam 

68. Đại Thừa Khởi Tín Luận 

69. Thích Ma Ha Diễn Luận 

70. Na Tiên Tỳ Kheo Kinh 
PHẦN II - KINH ĐIỂN TRUNG HOA 

7 1 . Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh u Táng 

72. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa 

73. Quán Vô Luợng Thọ Phật Kinh Sớ 

74. Tam Luận Huyền Nghĩa 

75. Đại Thừa Huyền Luận 

76. Triệu Luận 

77. Hoa Nghiêm Nhất Thừa 

78. Nguyên Nhơn Luận 

79. Ma Ha Chỉ Quán 

80. Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu 

8 1 . Thiên Thai Tứ Giáo Nghi 

82. Quốc Thanh Bách Lục 

83. Trấn Châu Lâm Tế Huệ Chiếu Thiền Su Ngữ Lục 

84. Phật Quả Viên Ngộ Thiền Su Bích Nham Lục 

85. Vô Môn Quan 

86. Lục Tổ Đại Su Pháp Bảo Đàn Kinh 

87. Tín Tâm Minh 

88. Hoàng Bá Sơn Đoạn Tế Thiền Su Truyền Tâm Pháp Yếu 

89. Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca 

90. Sắc Tu Bách Truợng Thanh Quy 

91. Di Bộ Tông Luân Luận 

92. A Dục Vuơng Kinh 

93. Mã Minh Bồ Tát Truyện 

94. Long Thọ Bồ Tát Truyện 

95. Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Su Truyện 

96. Đại Đuờng Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Su Truyện 

97. Cao Tăng Truyện 

98. Tỳ Kheo Ni Truyện 

99. Cao Tăng Pháp Hiển Truyện 

100. Đại Đuờng Tây Vực Ký 



101. Đường Đại Hòa Thượng Đông Chinh Truyện 

102. Hoằng Minh Tập 

103. Phá Uyên Châu Lâm 

104. Nam Hải Ký Qui Nội Pháp Truyện 

105. Phạn Ngữ Tạp Danh 

PHẦN III - KINH ĐIÊN NHẬT BỐN 

106. Thắng Man Kinh Nghĩa Sớ 

107. Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ 

108. Pháp Hoa Nghĩa Sớ 

109. Bát Nhã Tâm Kinh Bí Kiện 

110. Đại Thừa Pháp Tướng Nghiên Thần Chương 

111. Quán Tâm Giác Mộng Sao 

112. Luật Tông Cương Y ếu 

113. Thiên Thai Pháp Hoa Tông Nghĩa Tập 

114. Hiến Giới Luận 

115. Sơn Gia Học Sinh Thức 

1 16. Bí Tàng Bảo Thược 

117. Biện Hiến Mật Nhị Giáo Luận 

118. Tức Thân Thành Phật Nghĩa 

119. Thanh Tự Thực Tướng Nghĩa 

120. Nghĩa Chữ “Hùm” 

121 . Ngũ Luân Cửu Tự Minh Bí Mật Thích 

122. Mật Nghiêm Viện Phát Lộ Sám Hối Văn 

123. Hưng Thiền Hộ Quốc Luận 

124. Phổ Khuyến Tọa Thiền Nghi 

125. Chánh Pháp Nhãn Tàng 

126. Tọa Thiền Dụng Tâm Ký 

127. Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập 

128. Hiển Tịnh Độ Chân Thật Giáo Hành Chứng Văn Loại 

129. Thán Dị Sao 

130. Liên Như Thượng Nhơn Ngự Văn 

131. Vãng Sanh Yếu Tập 

132. Lập Chánh An Quốc Luận 

133. Khai Mục Sao 

134. Quán Tâm Bổn Tôn Sao 

135. Phụ Mầu Ân Trọng Kinh 

136. Bát Tông CươngYeu 

137. Tam Giáo Chỉ Qui 

138. Mạt Pháp Đăng Minh Ký 

139. Thập Thất Điều Hiến Pháp 


— oOo— 

Trong suốt thời gian 45 năm, từ lúc giác ngộ năm 35 tuổi cho tới khi nhập 
diệt năm 80 tuổi, Đức Phật Thích Ca đã thuyết giảng giáo lý của ngài một 



cách liên tục. Lời giảng của ngài được ứng dụng tùy theo khả năng lănh hội 
và hoàn cảnh của người nghe, giống như phưong thuốc được ứng dụng thích 
họp với nhu cầu của bệnh nhân. Ket quả là những kinh điển ghi chép lại 
ngôn giáo của ngài đã đạt tới sổ lượng rất lớn. 

Sau khi Đức Phật nhập diệt, các đệ tử tiếp tục truyền bá giáo lý của ngài 
trong nhân gian. Đồng thời, đế bảo đảm giáo lý của ngài một cách trung thực 
cho hậu thế, họ đã gom lại kết tập đế soạn thành một tập toàn bộ kinh điển. 
Họ đã bàn luận suốt mấy tháng đế bảo đảm không có những sai lầm khi nhớ 
lại những lời giảng mà các vị thánh tăng đã được nghe từ Đức Phật. Ket quả 
của công việc đó là toàn bộ giáo lý được chính thức kết tập, làm căn bản cho 
những kinh điển được viết ra sau này. 

Lúc đầu, kinh điển Phật giáo gồm hai bộ chính là “kinh” (sutra) và “luật” 
(vinaya): “Kinh” ghi lại giáo lý của Đức Phật, “Luật” là những giới luật mà 
Đức Phật đã chế định cho hàng tăng nhân tu hành tại các tự viện, về sau này 
có thêm những lời chú giải về kinh và luật đó, và được gọi chung là “luận” 
(abhidharma), kết quả là có ba bộ sách gồm kinh, luật, và luận, tức là “Tam 
Tạng” (Tripitaka). Dần dần xuất hiện những dị biệt trong những lời giải 
thích về giáo lý của Đức Phật và giới luật của tự viện; và, điều đó gây ra sự 
phân rẽ trong cộng đồng Phật giáo, đưa tới sự phân chia thành hai bộ phái 
chính yếu đó là Thượng Tọa Bộ (Therevada) có tinh thần bảo thủ và Đại 
Chúng Bộ (mahasamghika) có tinh thần cấp tiến. Mỗi bộ phái có một bộ 
kinh điển riêng, được coi là chính thức bao gồm những quan điếm của mồi 
phái. 


— 0O0 — 

ĐÔI LỜI CỦA DỊCH GIẢ 

Đại Tạng Kinh hiện là một kho tàng pháp bảo vô giá của Phật giáo. Lẽ 
ra, với một kho tàng pháp bảo vô giá như thế, Đại Tạng Kinh này cần và đã 
phải được dịch sang Việt ngữ từ lâu, nhưng rất tiếc, vì hoàn cảnh chiến 
tranh, lệ thuộc, áp bức, v.v... mà mãi đến nay Đại Tạng Kinh ấy vẫn chưa 
được chuyển dịch trọn vẹn sang Việt ngữ; trong khi đó, một số các quốc gia 
khác như Đại Hàn, Nhật Bổn, Trung Hoa, v.v... đều đã có từ lâu một Đại 
Tạng được phiên dịch sang tiếng mẹ đẻ của họ, chẳng những thế, họ còn bỏ 
công nghiên cứu và tóm lược nội dung của toàn bộ Kinh, Luật, Luận trong 
Đại Tạng nhằm giới thiệu đến mọi tầng lóp Phật tử như tác phẩm giá trị này 
chẳng hạn. 



Sự vắng bóng của một Đại Tạng bằng tiếng mẹ đẻ là một thiếu sót lớn 
đối với Phật Giáo Việt Nam và không những thế, còn là một thiệt thòi không 
kém cho những ai muốn nghiên tầm toàn bộ tư tưởng Phật giáo nhưng 
không đủ khả năng ngoại ngữ. 

Như đã nêu trên, Đại Tạng Kinh Nhập Môn là một tặng phấm vô giá cho 
những ai muốn tìm hiểu một cách tống quát về Tam Tạng Kinh Điển của 
Phật Giáo. Dĩ nhiên, đây chưa phải là tác phẩm trình bày đầy đủ về Đại 
Tạng, nhưng, như bản hoài của Hiệp Hội Truyền Giáo, chắc chắn trong một 
tưong lai không xa, những tác phẩm tưong tự sẽ tiếp tục xuất bản đế đáp ứng 
thỏa đáng những khát vọng tu học chân chính của mọi Phật tử. 

Gần đây, có một số tôn đức đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Hy 
vọng trong một tưong lai gần, những giấc mo chánh đáng sẽ biến thành hiện 
thực. 

Trong khi chờ đợi một Đại Tạng bằng Việt ngữ xuất hiện, chung hòa với 
niềm thao thức của mọi người, chúng tôi cố gắng chuyển dịch quyển Đại 
Tạng Kinh Nhập Môn giá trị này như là một đóng góp nhỏ trong việc truy 
cứu cần thiết cho những ai đã, đang, và sẽ khát cầu giáo pháp như thật của 
đức Phật. Dù tự biết khả năng hữu hạn, thời lượng eo hẹp, dịch giả vẫn cố 
gắng phiên dịch trong tinh thần thượng cầu hạ hóa. Rất mong các bậc cao 
minh bi mẫn bo chính. 

Tất cả công đức nếu có trong phần dịch thuật, xin hồi hướng lên mười 
phưong Chư Phật để cầu nguyện cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất sớm được phụt hoạt nhằm tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng cao cả của 
mình đổi với dân tộc và nhân sinh. 

Cầu nguyện mọi loài có được đời sống an lành trong ánh hào quang 
nhiệm mầu của chánh pháp. 

Cẩn bút, 

Thích Viên Lý 

Tu viện Bảo Pháp 

Mùa Báo Hiếu PL 2543 - 1999 


— oOo— 



LỜI NÓI ĐÀU 


Hiệp Hội Truyền Đạo Phật Giáo là một tổ chức không phân biệt tông 
phái chuyên chú vào việc hoang dưong Phật Pháp trên khắp thế giới, và, với 
mục đích này Hiệp Hội đã thi hành những hoạt động truyền đạo, bao gồm cả 
việc soạn thảo và lưu hành giáo lý của Đức Phật. 

Trong số những hoạt động này, Hiệp Hội đã quyết định thực thi mọi 
công trình mới: phiên dịch sang Anh ngữ toàn bộ Hán dịch của Đại Tạng 
Kinh. Vì vậy, một ủy Ban Chuẩn Bị đã được thành lập vào tháng Tư năm 
1982 để hoạch định những phối trí so khởi. Năm 1983, một ủy Ban Biên 
soạn cũng theo đó thành lập, và từ đó công trình đã được tiến hành một cách 
nhiệt thành. 

Việc dịch sang Anh ngữ và ấn loát Đại Tạng Kinh, mà muốn hoàn thành 
chỉ trong một thời gian ngắn thì quả thật là một việc khó khăn. Vì vậy, Hiệp 
Hội đã quyết định tuyển chọn 139 kinh điển Phật giáo đã được soạn ở Ấn 
Độ, Trung Hoa và Nhật Bản để lập thành Bộ Thứ Nhứt gồm 100 tập, để 
phiên dịch và sẽ xuất bản vào cuối năm 2000. 

Mục đích của cuốn sách này là cung cấp những bài giới thiệu ngắn gọn 
về nội dung của 139 kinh điển đã được chuyến chọn, với hy vọng giúp độc 
giả hiểu tại sao những kinh điển đó đã được tuyển chọn cho Bộ Thứ Nhứt. 

Chúng tôi thành tâm cầu mong rằng công trình lớn lao này sẽ không 
chấm dứt ở Bộ Thứ Nhứt, mà sẽ tiếp tục tới cùng và sẽ hoàn thành vào thời 
gian sớm nhứt. 

Sau cùng, tôi xin bày tỏ sự tri ân đối với Tiên Sinh s. R. Giebel vì đã 
phụ trách việc dịch cuốn sách này sang Anh ngữ. 

Hoa Sơn Thắng Hữu 

(Chủ Tịch Úy Ban phiên dịchĐạỉ Tạng 
Kinh sang Anh ngữ Thảng 8 năm 1984) 


— oOo— 



PHỤ LỤC - NGƯON GOC ĐẠI TẠNG KINH 

Thành Lập Đại Tạng Kinh Ngôn của Đức Phật Thích Ca 

Trong suốt thời gian 45 năm, từ lúc giác ngộ năm 35 tuổi cho tới khi 
nhập diệt năm 80 tuổi, Đức Phật Thích Ca đã thuyết giảng giáo lý của ngài 
một cách liên tục. Lời giảng của ngài đuợc ứng dụng tùy theo khả năng lãnh 
hội và hoàn cảnh của nguời nghe, giống nhu phuơng thuốc đuợc ứng dụng 
thích họp với nhu cầu của bệnh nhân. Ket quả là những kinh điển ghi chép 
lại ngôn giáo của ngài đã đạt tới số luợng rất lớn. 

Sau khi Đức Phật nhập diệt, các đệ tử tiếp tục truyền bá giáo lý của ngài 
trong nhân gian. Đồng thời, đế bảo giáo lý của ngài một cách trung thực cho 
hậu thế, họ đã gom lại kết tập đế soạn thành một toàn bộ kinh điển. Họ đã 
bàn luận suốt mấy tháng đế bảo đảm không có những sai lầm khi nhớ lại 
những lời giảng mà các vị thánh tăng đã đuợc nghe từ Đức Phật. Ket quả của 
công việc đó là toàn bộ giáo lý đuợc chính thức kết tập, làm căn bản cho 
những kinh điển đuợc viết ra sau này. 

— oOo — 

Thành Lập Tam Tạng và Sự Phân Rẽ Giáo Đoàn Phật Giáo 

Lúc đầu, kinh điến Phật giáo gồm hai bộ chính là “kinh” (sutra) và 
“luật” (vinaya): “Kinh” ghi lại giáo lý của Đức Phật, “Luật” là những giới 
luật mà Đức Phật đã chế định cho hàng tăng nhân tu hành tại các tự viện, về 
sau này có thêm những lời chú giải về kinh và luật đó, và đuợc gọi chung là 
“luận” (abhidharma), kết quả là có ba bộ sách gồm kinh, luật, và luận, tức là 
“Tam Tạng” (Tripituka). Dần dần xuất hiện những dị biệt trong những lời 
giải thích về giáo lý của Đức Phật và giới luật của tự viện; và, điều đó gây ra 
sự phân rẽ trong cộng đồng Phật giáo, đua tới sự phân chia thành hai bộ phái 
chính yếu đó là Thuợng Tọa Bộ (Therevada) có tinh thần bảo thủ và Đại 
Chúng Bộ (mahasamghika) có tinh thần cấp tiến. Mồi bộ phái có một bộ 
kinh điển riêng, đuợc coi là chính thức bao gồm những quan điếm của mồi 
phái. 


— oOo — 



Kinh Điển Pa-Li Ngữ 

về sau, đạo Phật của phái Thượng Tọa Bộ bảo thủ được truyền bá sang 
Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan và những xứ khác trong vùng Đông Nam Á. 
Bộ kinh này được gọi là “Pa-li Văn Đại Tạng Kinh” (vì viết bằng tiếng Pa- 
li) gồm ba phần kinh, luật và luận. Tạng kinh tiếng Pa-li này đã được các 
học giả Tây phưong chú ý tới, khi họ bắt đầu nghiên cứu về Phật giáo, và đã 
có nhiều sách bình luận và sách dịch kinh điển Phật giáo sang Anh ngữ đã 
được xuất bản ỏ Anh Quốc. Bản dịch Đại Tạng Pa-li sang Nhật ngữ, nhan đề 
là “Nam Truyền Đại Tạng Kinh” (Nanden-daizokyo) đã dùng bản Anh dịch 
này đế tham khảo và đã được xuất bản ở đầu Thời Đại Chiêu Hòa, năm 
1930 . 


— 0O0 — 

Kinh Điển Phật Giáo Đại Thừa 

Phái Đại Chúng Bộ có tinh thần cấp tiến đã tự xưng là “Mahayana” 
(“Đại Thừa,” “Cỗ Xe Lớn”) và phát triển bộ giáo lý của họ. Phái này bác bỏ 
những hình thức Phật giáo khác và gọi phái kia là “Hinayana” (“Tiểu Thừa,” 
“Cỗ Xe Nhỏ”), và thật ra nó giống như một phong trào quần chúng có mục 
đích thu hút quảng đại quần chúng ngả theo giáo lý của họ. Trong số kinh 
điển của phái Đại Thừa có những kinh sách thuộc Đại Tạng Pa-li ngữ, nhưng 
những sách nói về chủ trưong thì phản ảnh sự phát triển và hệ thống hóa 
những lý thuyết của các tông phái Trung Quán (Madhyamika), Duy Thức 
(Yogacara) và Như Lai Tạng (Tathagatagarbha). Sau này xuất hiện tông phái 
Mật Giáo, và dần dần Phật Giáo đã biến khỏi mảnh đất Ân Độ. 

— 0O0 — 

Phật Giáo Trung Hoa 

Phật giáo đã du nhập vào Tmng Hoa qua ngã Trung Á, và tới thế kỷ thứ 
nhì sau Tây lịch kinh điển Phật giáo đã được dịch sang Hán văn. Đặc điếm 
của Phật giáo Trung Hoa là vai trò quan trọng của việc phiên dịch kinh sách; 
nhiều vị tăng sĩ nổi tiếng kiêm dịch giả, như Cưu Ma La Thập (Kumarajiva), 
Chân Đế (Paramartha), Bất Không (Amoghavajra), Huyền Trang, v.v..., đã 
xuất hiện. Vì quý ngài tinh thông tất cả ba nghành kinh, luật và luận của Đại 
Tạng Kinh nên được tôn xưng là “Tam Tạng Pháp Sư.” 



Việc phiên dịch cần phải qua sự lý giải, cho nên, trong bản Hán dịch có 
những phần dẫn giải mà người ta không thấy trong Phật giáo Ân Độ. Trong 
Đại Tạng Kinh bằng Hán văn, có những trường họp có vài bản dịch của các 
dịch giả khác nhau, và ngày càng có nhiều tác phẩm viết bằng Hán văn. Đế 
tránh trùng nhau, các triều đình Trung Hoa đã vài lần ban sắc lệnh biên soạn 
Đại Tạng Kinh. Vào những thời kỳ sơ khai, kinh điển được sao chép bằng 
tay, nhưng tới thời nhà Tống thì được in bằng cách khắc chữ vào gồ. 

— 0O0 — 

Phật Giáo Nhật Bổn 

Phật giáo được truyền vào Nhật Bổn qua ngã Trung Hoa và Cao Ly, do 
đó việc nghiên cứu những kinh điển chính gốc chỉ bắt đầu từ Thời Đại Minh 
Trị. Trước thời kỳ này, người Nhật đã dùng kinh điến Hán dịch làm cơ sở, 
điều đó khiến cho Phật giáo Nhật Bổn có những khác biệt đáng kể đối với 
Phật giáo Ân Độ. Họ chủ yếu dùng Đại Tạng Kinh nhập cảng từ Trung Hoa, 
nhưng tới đầu Thời Đại Giang Hộ (Edo) có một tăng sĩ tên là Thiết Nhãn 
(Tetsugen) đã dùng những bản Hán dịch làm hướng dẫn đế xuất bản Đại 
Tạng Kinh bằng Nhật văn theo lối chữ “Huỳnh Bá” (Obaku). 

Ke từ Thời Đại Minh Trị, Nhật Bon chịu nhiều ảnh hưởng của các học 
giả Tây phương, đồng thời họ cũng gia công nghiên cứu những kinh điển 
chính gốc. Những kinh sách nguyên bản bằng tiếng Pa-li văn và Phạn văn đã 
được dịch sang Nhật văn và phổ biến trong quảng đại quần chúng, và người 
Nhật đã dịch Đại Tạng Kinh Pa-li văn (Nam Truyền Đại Tạng Kinh) như đã 
nói ở phần trên. Trong thời gian gần đây người Nhật cũng chú ý nhiều tới 
Phật giáo Tây Tạng. 

Phật giáo Tây Tạng - được truyền vào từ Àn Độ ở thế kỷ thứ 7 - có mầu 
sắc Mật Tông rất sâu đậm, và có khi được gọi là Lạt-Ma giáo. Một số lớn 
kinh điển Phật giáo Ân Độ đã được dịch sang tiếng Tây Tạng, về sau trở 
thành “Đại Tạng Kinh Tạng Văn.” Cho tới nay người ta chưa tìm thấy ở Ân 
Độ một bộ kinh điển Phật giáo nào đã được hệ thống hóa, cho nên Đại Tạng 
Kinh Tạng Văn - được dịch một cách trung thực từ bản gốc - là nguồn tư 
liệu rất quan trọng. Từ Thời Đại Minh Trị, thậm chí một sổ học giả Phật tử 
Nhật Bổn, như Hà Khẩu Huệ Hải (Kawaguchi Ekai), đã đến tận Tây Tạng để 
tầm cầu những kinh điển chính gốc. 


— 0O0 — 



Xuất Bản Đại Tạng Kinh Hán Dịch 

Do ảnh hưởng những cuộc nghiên cứu kinh điến gốc, vài ấn bản mới của 
Đại Tạng Kinh Hán dịch đã được xuất bản ở Nhật Bổn vào cuối thế kỷ 19 và 
những năm đầu thế kỷ 20. sau đó tới việc xuất bản “Đại Chánh Tân Tu Đại 
Tạng Kinh” (Taisho shinshu daizokyo) vào thời kỳ từ năm 1924 tới năm 
1934. Đây là tạng kinh được tham khảo và so sánh kỹ lưỡng với tạng kinh 
Cao Ly và những kinh sách xuất bản trước đó, đế mong đạt tới một tạng 
kinh chính xác và đáng tin cậy nhất. Chính tạng kinh này ngày nay được 
Phật giáo thế giới sử dụng nhiều nhất. 

— oOo — 

Dịch Đại Tạng Kinh Sang Anh Ngữ 

Dùng Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh nói trên làm bản gốc, nay Hiệp 
Hội Truyền Đạo Phật Giáo quyết định dịch Đại Tạng Kinh Hán Văn sang 
Anh văn. Việc lý giải là phần không thế thiếu của công trình dịch thuật, và 
việc thực hiện một bản dịch hết sức trung thực với nguyên bản là công việc 
có nhiều khó khăn. Nhưng bổn phận của Phật tử là cần phải cung cấp cho 
mọi người khắp noi trên thế giới những kinh sách Phật giáo dễ đọc. Trong 
dự án hiện thời, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh những phán đoán do 
ảnh hưởng giáo phái và những thiên kiến khác, và, chúng tôi vững tin rằng 
bản dịch sang Anh văn, mà ngày nay vẫn còn nhiều phần chưa được khai 
phá, với mục đích hoang dưong Phật pháp khắp thế giới, là một công trình 
lớn lao và đầy ý nghĩa. 

Ý nguyện của chúng tôi là tiếp tục những nổ lực của mình đế cống hiến 
cho thế nhân một bản Đại Tạng Kinh Phật Giáo - từng có một lịch sử dài 
như đã nói so lược trên đây - ở hình thức dễ hiểu. 

— oOo — 

PHẦN I - KINH ĐIÊN ẤN ĐỘ 

1 . Trường A Hàm Kinh 

Dìghàgama 

22 quyên 

Do Phật Đà Da Xả (Bưddhayảsas) 
và Trúc Phật Niệm (Chu-pho-nien) cùng dịch 


Đại Chánh Tạng Kỉnh sổ 1 


Đây là một trong những kinh điến Phật giáo xưa nhất, và bao gồm 
một số lớn những giáo lý được coi là do chính Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni thuyết giảng. Vì nó chứa đựng những kinh điến tương đối dài hơn 
cho nên được gọi là “Trường A Hàm Kinh.” 

Trong Hán dịch còn có Trung A Hàm Kinh (tham chiếu số 2), 
Tăng Nhứt A Hàm Kinh, Tạp A Hàm Kinh 3 loại, toàn bộ gọi là “Tứ A 
Hàm.” Ngoài ra, trong kinh điến tiếng Pa-li do các nước ở phương 
Nam thuộc hệ phái Nguyên Thủy lưu truyền, được chia thành 5 bộ: 
Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ, và Tiểu Bộ. 

Hai mươi hai quyển của Trường A Hàm Kinh bao gồm 30 kinh 
(sutra), và căn cứ vào nội dung thì chúng có thể được chia thành 4 
phần. 

Phần thứ nhứt gồm 4 kinh (từ quyến 1 tới quyến 5), nói về những 
công đức của Phật, bắt đầu từ sự tích của 7 vị Phật trong quá khứ. 

Phần thứ nhì gồm 15 bài kinh (từ quyển 6 tới quyến 12), nói về sự tu 
hành của Phật giáo và những vấn đề giáo lý. 

Phần thứ ba gồm 10 bài kinh (từ quyến 13 tới quyến 17), đề ra và 
phê phán nhiều giáo lý khác nhau trong các phái triết học và tôn giáo 
thịnh hành đương thời không thuộc Phật giáo, và được gọi chung là 
“62 Kien.” 

Phần thứ tư và cuối cùng khác biệt hoàn toàn với ba phần trên và 
chỉ bao gồm một bài kinh duy nhất (từ quyến 18 tới quyến 22), được 
gọi là “Thế Kỷ Kinh”, mô tả chi tiết về những khởi nguyên và tình 
trạng của những thế giới khác nhau, trong đó có thế giới loài người mà 
nhân loại du nhập trong chu kỳ luân hồi sanh tử. 

— oOo— 

2. Trung A Hàm Kinh 
Madhyamàgama 


60 quyên 

Do Cồ Đàm Tăng Già Đe Bà 
(Gautama Sanghadeva) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 26 

Đây là một trong những kinh điển Phật giáo xưa nhất, tương đương với 
Trung Bộ Thánh Điến viết bằng Pa-li ngữ của Phật giáo Nam tông, 
trong bản Hán dịch bao gồm 222 bài kinh. Vì những bài kinh này có 
chiều dài trung bình, cho nên toàn bộ được gọi là “Trung A Hàm 
Kinh.” 

Tuy rằng hầu hết 1 52 kinh trong thánh điển Pa-li ngữ có chiều dài 
trung bình, nhưng, những kinh trong bản Hán dịch có chiều dài khác 
nhau, từ những kinh rất ngắn cho tới những kinh khá dài. 

Nội dung trong các kinh rất khác nhau, chẳng hạn như nói về 
những lời và hành vi của Đức Phật Thích Ca và các đệ tử của ngài, về 
các giáo nghĩa căn bản của Phật giáo nguyên thủy như Tứ Đe, Thập 
Nhị Nhân Duyên, v.v..., và nhiều ngụ ngôn khác nhau. Toàn bộ được 
phân chia thành 18 kinh, được gọi là “thập bát chương.” 

Trong Hán dịch, ngoài Trung A Hàm còn có Trường A Hàm (số 
1), Tăng Nhứt A Hàm (Đại Chánh Tạng Kinh số 125), Tạp A Hàm 
(Đại Chánh Tạng Kinh số 99), được gọi chung là “Tứ A Hàm.” 

Nội dung của bản Hán dịch Tứ A Hàm và 5 bộ Pa-li ngữ đã không có 
sự đồng nhất mà giữa hai bản lại có nhiều sai biệt đáng kể. 

— oOo— 

3. Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán Kinh 
8 quyên 

Do Bát Nhã (Prajna) dịch 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh số 159 

Kinh này cũng được gọi vắn tắt là “Tâm Địa Quán Kinh”, chủ yếu bàn 
về cách tu trì Phật Pháp đế đạt tới giác ngộ. Vì mục tiêu này, cần phải 
xuất thế, trở thành tu sĩ và tìm nơi thanh tịnh, và, trọng yếu nhất là dập 
tắt những ngọn lửa của tất cả dục vọng trong tâm, cái tâm này chính là 
nguồn gốc tối hậu của vạn sự vạn vật. Chữ “tâm địa” là một từ ngữ ẩn 


dụ ví trái tim con người - nguồn gốc của tất cả những trạng thái thanh 
khiết hoặc nhơ bấn - giống như mặt đất có the sinh sản mọi thứ sinh 
vật. 


Kinh này bao gồm 1 3 chương, chủ yếu mô tả cách tu tập và giới 
luật của tăng sĩ. Tuy nhiên, Chương 2, gọi là “Báo Ân Phấm,” nói về 
những bổn phận đối với cha mẹ, chúng sanh, quốc vương, tam bảo 
(Phật, Pháp, Tăng); vì thế, ở Nhật Bổn bộ kinh này thường được đại 
chúng đọc tụng. 


— oOo— 

4. Phật Sở Hành Tán 

Buddhacarita 

5 quyên 

Do Đàm Vô Sám ( T’an-wu-ch ’an) dịch 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh so 192 


Kinh sách này là tiểu sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do Mã minh 
(Asvaghosa) - một thi sĩ Phật giáo vĩ đại của thế kỷ thứ nhất sau Tây 
lịch - soạn thảo. 

Nguyên bản Phạn văn bắt đầu từ lúc Đức Phật đản sanh, và mô tả 
thời niên thiếu và những ưu tư tinh thần của ngài, và chấm dứt với sự 
tích ngài gián phục ác ma (mara); nhưng, trong bản Hán dịch có nói cả 
đến quảng đời sau đó của ngài, do đó, bản này là tiểu sử đầy đủ của 
Đức Phật. Tuy nhiên, phần bổ túc đó không phải là do các nhà soạn 
kinh sách ở Trung Hoa thêm vào mà chỉ là phần đã bị thất lạc từ bản 
Phạn văn nguyên thủy. 

Bản tiểu sử này là một tác phẩm tiêu biểu của văn chương Phật 
giáo, nhưng nếu dùng nhãn quan văn đơn thuần mà nói thì bản Hán 
dịch - tuy được viết theo thế thơ - vẫn có sự thiếu sót. 


— oOo— 


5. Tạp Bảo Tạng Kinh 
10 quyên 

Do Cát Ca Dạ (Kỉmkarya) 

Và Đàm Dướt ( T’an-yao ) cùng dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 203 

Kinh này là một tuyến tập gồm 121 mấu chuyện nói về thời kỳ bắt đầu 
từ thời của Đức Phật Thích Ca và các đệ tử của ngài, và chấm dứt với 
vuơng triều của Vua Ca Nị sắc Ca (Kaniska). 

Trong số các mẩu chuyện, trong quyển số 9 có kể chuyện Tỳ 
Kheo Na Ca Na (Nagasena) giáo hóa và đã khiến cho Vua (Milanda) 
qui y đạo Phật nhu thế nào. Nổi tiếng nhất là quyển số 7, trong đó kể 
lại tình thân hữu giữa Vua Ca Nị sắc Ca (Kaniska) và Mã Minh Bồ Tát 
(Asvaghosa). 


Ngoài những chuyện đó còn có một số lớn những mẫu chuyện 
khác căn cứ vào những sự kiện lịch sử, nhung xét theo nội dung - 
chẳng hạn nhu sự xuất hiện của Ca Nị sắc Ca Vuơng (Kanniska) thì rõ 
ràng là bản kinh này đuợc biên soạn sau thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch. 


— oOo— 

6. Pháp Cú Ví Dụ Kinh 
4 quyên 

Do Pháp Cự (Fa-chu) và Pháp Lập (Fa-li) cùng dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 211 

Kinh này căn cứ vào bản Hán dịch của Kinh Pháp Cú (Dhammapada), 
từ đó khoảng hai phần ba những pháp kệ đã đuợc tuyến chọn để chú 
giải. Trên đầu mồi chuơng có trích dẫn một số câu kệ, theo sau là 
những câu chuyện kế lại những sự việc liên quan tới căn nguyên của 
mỗi câu kệ. 

Bản tiếng Pa-li của Pháp Cú Kinh bao gồm tất cả 423 câu kệ, và, 
ngoài ra còn có một số lời chú giải nói về những câu chuyện và ngụ 
ngôn liên quan tới mỗi câu kệ. Trong bản Hán dịch, 250 câu kệ đã 


được thêm vào 500 câu có sẵn, như vậy tống cộng là 750 câu, trong số 
đó hai phần ba được nói tới trong bản “Pháp Cú Ví Dụ Kinh” này. 


— oOo— 

7. Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh 

Astạsàhasrikà-Pmjnãpàramità-sùtra 

10 quyên 

Do Cưu Ma La Thập dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 227 

Kinh này thuộc một nhóm tên là “Bát Nhã Ba La Mật Kinh” 
(Prajnaparamita-sutra), vì chỉ có 10 quyển nên được gọi là “Tiểu Phẩm 
Bát Nhã Kinh”, còn 27 quyến khác cũng do ngài Cưu Ma La Thập dịch 
từ Bát Nhã Ba La Mật Kinh được gọi là “Đại Phẩm Bát Nhã Kinh.” 

Ở Nhật Bổn, vì chịu ảnh hưởng 600 quyển “Đại Bát Nhã Kinh” do 
Huyền Trang dịch và bộ “Đại Phẩm Bát Nhã Kinh” nói trên do Cưu 
Ma La Thập dịch, cho nên công việc nghiên cứu bản “Tiểu Phẩm Bát 
Nhã Ba La Mật Kinh” này đã bị thờ o. 

Trên đại thể, bản kinh này chú trọng vào ý niệm “không” 
(sunyata), chủ đề chính của Bát Nhã Ba La Mật. 

Nội dung của nó trùng hợp với một phần của Đại Bát Nhã Kinh, 
và thật sự là đã có một số những bản Hán dịch khác, như “Đạo Hạnh 
Bát Nhã Kinh,” “Đại Minh Độ Kinh,” “Ma Ha Bát Nhã Sao Kinh,” 
“Phật Mầu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh,” 
v.v... 


— oOo— 

8. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh 

Vạịmcchedikà - praịnãpàramità-sùtva 

1 quyến 

Do Cưu Ma La Thập (Kumarajỉva) dịch 
Đại Chảnh Tạng Kỉnh sổ 235 


Ngoại trừ “Bát Nhã Tâm Kinh” (số 11) trong “Bát Nhã Kinh 
Điển”, đây là bản kinh được đại chúng đọc tụng nhiều nhất, đặc biệt là 
Thiền Tông đã đánh giá bản kinh này rất cao. 

Kinh này được gọi vắn tắt là “Kim Cang Kinh”, nói chi tiết về khái 
niệm rằng tất cả hiện tượng và sự vật nào tồn hữu trong thế gian này 
cũng đều không có thực thể, do đó chúng không hề có cái “ngã.” 

Chữ “kim cang” trong nhan đề chẳng phải là dùng để chỉ kim 
cưong hột xoàn hoặc loại vũ khí “kim cang trủy” mà là một ấn dụ dùng 
để nói về thứ gì kiên cố, bền lâu, do đó, nó có nghĩa là “tối thượng” 
hoặc “tối thắng.” Cũng nên nói thêm rằng “Bát Nhã” là chữ dùng để 
nói về trí huệ viên mãn của Phật Đà. 

— oOo— 

9. Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Dà Kinh 

Adhyardhásatikà - prạịnãpàramita - sùtra 

1 quyến 

Do Bẩt Không (Amoghavajra) dịch 
Đại Chánh Tạng Kinh sổ 243 

Nhan đề kinh này thường được gọi tắt là “Lý Thú Kinh” hoặc “Bát Nhã 
Lý Thú Kinh”, và ở Nhật Bổn nó được phái Chân Ngôn (Shingon) rất 
coi trọng, và được đại chúng tụng đọc, vì nó nói về những giáo lý uyên 
thâm nhất của Mật Giáo. 

Toàn thể bộ kinh được chia thành 17 chương, trong đó Đại Nhựt 
Như Lai (Mahavairocana) - pháp thân của Mật Giáo - thuyết giảng về 
cách thực hiện tinh túy Mật Giáo trong sinh hoạt hàng ngày, và cứu 
cánh tối hậu là đạt tới quả vị Phật trong cõi đời này. 


— oOo— 

10. Nhơn Vương Bát Nhã Ba Ma Mật Kinh 

Kàmnịkàràjà - pvaịnãpàvamìtà - sùtra 

2 quyến 

Do Cưu Ma La Thập (Kamarajỉva) dịch 


Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh sô 245 


Bản kinh này mô tả Đức Phật đã dạy cho các vị vua của 1 6 nước rằng 
yếu tố quan trọng nhất để duy trì an ninh và phúc lợi của một nước là 
thực hành Bát Nhã Ba La Mật, tức trí huệ của Phật. 

Do nội dung của nó, kinh này được đặc biệt coi trọng ở Nhật Bổn 
như là “Kinh Điển Bảo Vệ Đất Nước.” Từ năm 600 sau Tây lịch cho 
tới nay ở Nhật Bổn đã tổ chức những buổi lễ đặc biệt gọi là “Nhân 
Vưong Hội” đế đọc tụng kinh này. Nó cùng với “Pháp Hoa Kinh” (số 
12) và “Kim Quang Minh Kinh” (số 33) họp lại thành một nhóm gọi là 
“Hộ Quốc Tam Bộ Kinh.” 

Trong kinh dạy rằng: Đưong lúc quốc gia hồn loạn, khi xảy ra 
thiên tai, khi bị giặc ngoại xâm, nếu có thể đọc tụng bản kinh thì có thể 
tiêu trừ những tai họa, thu hoạch được nhiều ngũ cốc và nhân dân an 
lạc thịnh vượng. Vì nó nói về những vấn đề rất thực dụng, cho nên bản 
kinh thường được Hoàng Gia và các sứ Quân Nhật Bổn đem ra thực 
hành. 


— oOo— 

1 1 . Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 

Prajnãpàramitatàhrdaya - sùtra 

1 quyên 

Do Huyền Trang (Hsuan-tsang) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 251 

Kinh này được gọi vắn tắt là “Bát Nhã Tâm Kinh,” là kinh điển rất pho 
biến, kinh văn chỉ gồm có 262 chữ Hán, rất là đơn giản ngắn gọn; 
nhưng nội dung lại là rút gọn những cái to lớn và tinh túy của “Bát Nhã 
Kinh” và đề cập khái niệm về “không tánh” một cách đơn giản. Chữ 
“tâm” ở đây có nghĩa là “phần trọng yếu nhất” và nói về cái tinh túy 
của tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật Đa. 

Nhờ giá trị cao cả của bản dịch của ngài Huyền Trang cho nên từ 
xưa tới nay kinh điến này đã được người Nhật Bổn tụng đọc, và nó 
được đa số các trường phái Phật giáo Nhật Bốn coi là bản dịch chính 
thức, cho nên thường được tụng niệm trong những khóa lễ hỗn hợp. 


Tuy rằng nội dung thâm sâu, nhung nó bao gồm phần lớn văn tự 
và từ ngữ căn bản của giáo nghĩa Phật giáo, cho nên kinh điến này 
thích họp dùng làm một bài học nhập môn cho Phật giáo. 


— oOo— 

12. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 
Saddharmapundạrika - sùtra 

8 quyên 

Do Cưu Ma La Thập (Kumarajỉva) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 262 

Tại Tây phuong kinh điển này thuờng đuợc gọi là “Liên Hoa Kinh” 
(Lotus Sutra), là một trong những bộ kinh trọng yếu nhất trong các 
kinh điến của Phật giáo Đại Thừa. Tại Nhật Bổn nó rất đuợc coi trọng 
từ khi Thái tử Thánh Đức (Shotoku) viết phần chú giải gọi là “Pháp 
Hoa Nghĩa Sớ” (số 108), thuộc bộ “Tam Kinh Nghĩa Sớ” của ông. 

Trong kinh này ghi chép rất nhiều thi kệ, các chuyện ngụ ngôn, và 
đuợc coi là một tác phẩm văn học rất có giá trị, đồng thời nó đã giành 
đuợc một địa vị bất hủ trong lịch sử Phật giáo do nội dung bao hàm 
triết lý cao siêu. Đặc biệt là ý niệm “Nhất Thừa” bàng bạc trong kinh 
này đã tạo ảnh huởng lớn lao trong nền Phật giáo Nhật Bon. 

Toàn kinh chia thảnh 28 chuơng, trong số đó trọng yếu nhất là 
chuông thứ 16 tên là “Thọ Mạng Của Nhu Lai” (Nhu Lai Thọ Luợng 
Phấm) tán duơng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhu là hiện thân của đời 
sống vĩnh hằng và đã đạt tới đại ngộ trong quá khứ cực kỳ xa xua. 
Trong số những câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng nhất là các chuyện 
“tam xa hỏa trạch” (ba cỗ xe và ngôi nhà cháy), “truởng giả cùng tử” 
(truởng giả và nguời con trai), “tam thảo nhị mộc” (ba loại duợc thảo 
và hai loại cây), v.v... 

Ngoài ra, chuông 25 của kinh này, tên là “Quán Thế Ầm Bồ Tát 
Phổ Môn Phẩm,” mô tả công đức của Quán Thế Ầm Bồ Tát, phần này 
về sau trở thành một bộ kinh độc lập - gọi là “Quan Ầm Kinh” - ở 
Trung Hoa và Nhật Bổn vẫn còn đuợc đọc tụng cho tới ngày nay. 

Truông phái Nichiren của Nhật Bốn và các hệ phái đã thêm hai 


chữ “Nam Mô” vào nhan đề kinh này và trở thảnh “Nam Mô Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh.” 


— oOo— 


13. Vô Lượng Nghĩa Kinh 
1 quyên 

Do Đàm Ma Già Gia Xá 
(Dharmagatayasas) dịch 
Đại Chảnh Đại Tang Kinh so 276 


Vô Lượng Nghĩa Kinh là một trong ba cuốn “Pháp Hoa Tam Bộ Kinh” 
và được soạn như là phần dẫn nhập vào “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” 
(số 12), và, nội dung của nó căn cứ vào tinh túy của kinh này. 

Chữ “vô lượng nghĩa” trong nhan đề rút từ ý niệm rằng những 
phiền não của con người là vô lượng, cho nên những giáo lý đế truyền 
thụ cũng phải là vô lượng, do đó những ý nghĩa của giáo lý cũng trở 
thành vô lượng. 


— oOo— 

14. Quán Phổ Hiền Bồ Tát 

Hạnh Pháp Kinh 

1 quyên 

Do Đàm Vô Mật Đa (Dharmamỉtra) dịch 
Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh so 277 

Kinh này cũng là cuốn thứ ba và cuối cùng của “Pháp Hoa Tam Bộ 
Kinh” và nối tiếp vào chương sau cùng của “Diệu Pháp Liên Hoa 
Kinh” (số 12). 

Nội dung mô tả ba tháng trước khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt 
ngài đã triệu tập môn đồ tại Đại Lâm Tịnh Xá gần Tì Xá Li (Vaisali) đe 
thuyết giảng về phương pháp tu hành của Phổ Hiền Bồ Tát và đế sám 
hối những tội lỗi do lục căn gây ra. 

— oOo— 


15. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 

Avatạmasaka - sùtra 

60 quyển 

Do Phật Đà Bạt Đà La (Buddhabhadra) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 278 

Kinh này ghi lại bài thuyết đầu tiên của Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi 
ngài chứng ngộ dưới cây bồ đề. 

Trình bày rằng toàn thể vũ trụ bắt nguồn từ cảm lực của Phật Tì 
Lô Giá Na (Vairocana), kinh này khai triển thuyết duyên khởi. Trong 
kinh dạy rằng tất cả mọi vật có thể bao hàm trong một vật duy nhất, nó 
dẫn tới một thế giới quan đặt căn bản trên ý niệm về sự tương quan 
tương hợp của tất cả mọi sự vật. 

Ngoài 60 quyến này còn có 80 quyến mới dịch, và một bản Hán 
dịch gồm 40 quyển trong đó chỉ chứa đựng một chương tên là “Nhập 
Pháp Giới Phẩm.” 

Ớ Nhật Bon kinh này được phái Hoa Nghiêm Tông - Đông Đại 
Tự (Todai-gi) là ngôi chùa chính yếu của phái này - coi là kinh điến 
căn bản của họ. Có một điều đáng ghi nhận là câu chuyện của Thiện 
Tài Đồng Tử (Sddhana) thăm viếng và phỏng vấn 53 vị thiện trí thức - 
được kế trong việc thiết lập 53 đoạn đường dọc theo xa lộ Đông Hải từ 
Đông Kinh (Tokyo) tới Kinh Đô (Kyoto) ở Nhật Bổn. 


— oOo— 

16. Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện 
Phương Quảng Kinh 

Srìmàỉàdevìsịmhanàda - sùtra 

1 quyến 

Do Cầu Na Bạt Đà La (Gunabhadra) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 353 

Kinh này thường được gọi tắt là “Thắng Man Kinh,” (Srìmàlà-Sùtra) 
và như nhan đề cho thấy, nó được thuyết giảng bởi Thắng Man Phu 
Nhân, con gái của Vua Ba Tư Nặc (Prasenajit) nước Xá Vệ (Sràvastì) ở 
Ấn Độ, do sự gợi ý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 


Những chủ đề quan trọng nhất trong kinh này nói về thuyết “Nhất 
Thừa” và pháp thân (dharmakaya) của Phật. Sự kiện vai chánh là một 
phụ nữ khiến cho kinh này khác hẳn với những kinh điến khác. Trong 
kinh này, Đức Phật Thích Ca bảo đảm rằng phái nữ có thể thảnh Phật, 
vì vậy nó đã được dùng để hổ trợ quan điểm cho rằng phụ nữ cũng có 
thể trở thành Phật. 

Ớ Nhật Bon kinh này được coi là quan trọng từ khi Thái Tử Thánh 
Đức thuyết giảng cho Nữ Hoàng Thôi cổ (Suiko), vị nữ Thiên Hoàng 
đầu tiên trong lịch sử Nhật Bổn, và sau đó ông đã viết phần chú giải 
với nhan đề “Thắng Man Nghĩa Sớ,” điều này cho thấy tính cách trọng 
yếu của nó tại Nhật Bổn. 


— oOo— 

17. Vô Lượng Thọ Kinh 

Sukhàvatìvyùha 

2 quyên 

Do Khương Tăng Khải (Samghavarman) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 360 

Đây là một trong ba kinh đien căn bản của phái Tịnh Độ Tông, còn có 
tên là “Đại Vô Lượng Thọ Kinh,” “Đại Kinh” hoặc “Song Quyển 
Kinh” 


Kinh này thuật chuyện một vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng 
(Dharmakara), khi tu hành dưới sự hướng dẫn của đức Phật Thế Tự Tại 
Vương (Tathagata Lokesvararaja), đã khởi phát 48 điều thệ nguyện đế 
cứu vớt tất cả chúng sanh đau khổ; đế đạt tới những điều nguyện này 
ngài đã tạo lập một vùng “tịnh thổ cực lạc Tây phương” và ngài đã trở 
thảnh Phật A Di Đà (Amitàyus). Trong kinh dạy rằng nếu bất cứ ai tin 
vào 48 điều nguyện này và trì niệm tên của đức Phật A Di Đà thì người 
ấy sẽ được vãng sanh nơi thế giới cực lạc và từ nơi đó sẽ có thế thành 
Phật. 


Kinh này là bản dài nhất trong số ba kinh điến của phái Tịnh Độ 
và thường được phái này trích ra để đọc tụng. Trong đó có bài “Tán 
Phật Kệ,” một bài thơ mà Tỳ Kheo Pháp Tạng tán dương vị thầy của 


mình là Thế Tự Tại Vương Phật, và bài “Trọng Thệ Kệ” gồm những 
thi cú tóm tắt “48 điều nguyện” để tập trung thành 3 điều nguyện. 


— oOo— 

18. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh 

Amitàyurdhyàna-sùtra 

1 quyên 

Do Cương Lương Dà Xá dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 365 


Quán Vô Lượng Thọ Kinh thường được gọi vắn tắt là “Quán Kinh,” là 
một trong ba bộ kinh căn bản của phái Tịnh Độ Tông, trong đó thuật lại 
một trong những mẫu chuyện nổi tiếng nhất của Phật giáo, nói về Vua 
A Xà Thế (Ajatrasatru) và thân mẫu ông là Hoàng Hậu Vi Đe Hi 
(Vaidehi). 

Một ngày kia bà Vi Đe Hi - người thường bị dày vò đau khổ vì 
những hành vi độc ác của con bà - phát nguyện cầu cứu Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật đã đến để giúp cho bà nhìn thấy mười 
phương vô số cảnh giới tịnh độ lạc. Bà đã chọn Tây Phương Cực Lạc 
Tịnh độ của Phật A Di Đà, nhưng cần tu “Thập Lục Quán” do đó kinh 
này nói về 1 6 phương pháp quan sát quán tưởng. 

Tên kinh “Vô Lượng Thọ Phật” là do dịch nghĩa từ chữ Hán A Di 
Đà Phật và cũng còn được dịch là “Vô Lượng Quang Phật” 
(Amitàbha), vị Phật của hào quang vô lượng. 

— oOo— 

19. A Di Đà Kinh 

Sukhàvatìvyùha 

1 quyên 

Do Cưu Ma La Thập (Kumarajỉva) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 366 

Kinh này là bản ngắn nhất trong số ba bộ kinh căn bản của phái Tịnh 
Độ Tông, vì vậy còn được gọi là “Tiểu Vô Lượng Thọ Kinh”; cho tới 
ngày nay nó vẫn thường được tụng đọc trong các buổi lễ. 


Kinh này bắt đầu bằng sự mô tả những cảnh huy hoàng của thế 
giới cực lạc Tây phuơng của đức Phật A Di Đà, và kế đó giải thích 
nguời ta cần phải tu trì nhu thế nào đế có thế vãng sanh noi Tây 
phuơng tịnh độ. Chu Phật từ sáu phuơng (đông, tây, nam, bắc, thuợng, 
hạ) tán duong công đức của Phật A Di Đà. Ớ phần kết luận, kinh này 
khuyên nguời ta hãy nên phát nguyện uớc mong đuợc vãng sanh nơi 
cảnh giới cực lạc tịnh độ và hãy thọ trì danh hiệu của đức Phật A Di 
Đà. 


— oOo— 

20. Đại Bát Niết Bàn Kinh 

Mahàparinừvànạ - sùtra 

40 quyên 

Do Đàm Vô Sảm (Dharmaksema) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 3 74 

Kinh này đuợc đặt tên là “Đại Bát Niết Bàn Kinh” vì ghi lại những lời 
thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một thời gian ngắn khi 
ngài nhập Niết Bàn. 

Nguyên nghĩa chữ “Niết Bàn” là “tiêu diệt ngọn lửa dục vọng và 
đạt tới trạng thái giác ngộ.” Neu xét theo nghĩa này thì khi Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni đạt tới giác ngộ ở tuổi 35 thì lúc đó ngài đã nhập Niết 
Bàn. Nhung vì không thể hoàn toàn diệt trừ những phiền não, dục vọng 
trong khi nhục thân vẫn còn tồn tại, cho nên sự nhập diệt của Đức Phật 
Thích Ca đuợc gọi là Đại Bát Niết Bàn - mahaparinirvana - có nghĩa 
là “trạng thái đại an tịnh trong đó các ngọn lửa của dục vọng, phiền não 
đã hoàn toàn dập tắt” và về sau này nhóm chữ “nhập Niết Bàn” đuợc 
nguời ta dùng nhu là “chết đi.” 

Kinh điến này quan trọng là vì cả hai nguyên do: nó ghi lại những 
lời thuyết giảng của Đức Phật Thích Ca ở thời gian ngay truớc khi ngài 
nhập diệt, và cũng vì nó bao gồm những sự tích liên quan tới những 
chuyện xảy ra truớc và sau khi ngài nhập diệt, cho nên nó chứa đựng 
những tu liệu quan trọng về phuơng diện lịch sử. 


— oOo — 


21. Phật Thùy Bát Niết Bàn 

Lược Thuyết Giáo Giới Kinh 

1 quyên 

Do Cưu Ma La Thập (Kumarajỉva) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 389 

Kinh này thường được gọi là “Di Giáo Kinh,” vì nó chứa đựng những 
lời thuyết giảng cuối cùng của Đức Phật Thích Ca cho các môn đồ đệ 
tử quy tụ xung quanh tử sàng của ngài giữa hai cây đại thụ (Tala Song 
thọ), trước khi ngài nhập diệt. Trong bài thuyết giảng cuối cùng này 
Đức Phật khuyên các đệ tử hãy cố gắng đạt tới giác ngộ bằng cách thực 
hành “tam học,” tức là giới luật, thiền định và trí huệ, và sau khi đã 
thuyết giảng thêm những khái niệm căn bản khác của Phật giáo ngài 
chấm dứt với lời dạy rằng đó là di giáo sau cùng, dặn dò tối hậu của 
ngài. 


Tại Nhật Bốn kinh này rất phổ cập vì các Phật tử thấy rằng nó ghi 
lại những lời thuyết giảng cuối cùng của Đức Phật, và nó đặt biệt được 
các phái Thiền tông coi trọng. 


— oOo— 

22. Đại Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh 

Ksịtigarbhapranịdhàna - sùtra 

2 quyên 

Do Thật Xoa Nan Đà (Siksananda) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 412 

Thời kỳ sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt được gọi là “thời đại Vô 
Phật” trong đó không có vị Phật nào hiện hữu trước khi có sự xuất hiện 
của đức Di Lặc Bồ Tát - vị Phật kế tiếp sau Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni. Nhưng, trong “thời đại Vô Phật” có ngài Địa Tạng Bồ Tát xuất hiện 
đế cứu độ chúng sanh và kinh điến này mô tả lời thệ nguyện mà trong 
tiền kiếp vị Bồ Tát này đã tâm nguyện sẽ trở lại trần thế đế cứu độ 
chúng sanh. Đồng thời bản kinh cũng nhấn mạnh về những công đức, 
những năng lực kỳ diệu không thế nghĩ bàn của nó, nói rằng khi đọc 
tụng hoặc nghe một câu hay một kệ của kinh này thì có thế tiêu trừ 
được bất cứ tội lỗi nào. 


— oOo— 


23. Bát Châu Tam Muội Kinh 
Pratyutpannabuddhasammukhà - vasthitasamàdhi - sùtra 

3 quyên 

Do Chi Lô Ca Sám (lokaksema) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 418 

Bát Châu Tam Muội là trạng thái tâm linh mà con nguời có thể dùng 
quán tuởng để nhìn thấy các vị Phật ngay truớc mắt, (chu Phật hiện 
tiền tam muội) hoặc “Phật lập tam muội” và kinh này mô tả những 
phuong pháp thiền quán để đạt tới khả năng này. Đức Phật A Di Đà ở 
Tây phuong cực lạc là một thí dụ về một vị Phật có thế hiện ra truớc 
mắt nguời ta theo cách này. 

Kinh này là một trong những kinh đien cổ xua nhất của phái Đại 
Thừa, và là kinh điển đầu tiên có phần đề cập tới Đức Phật A Di Đà. Vì 
vậy, có thế coi nó là kinh điến tiền phong của các kinh điển thuộc Tịnh 
Độ Tông. Ở Nhật Bon phuong pháp thiền mô tả trong kinh này đã trở 
thành căn bản của một phuong pháp thiền quán vừa đi vừa tham thiền 
gọi là “thuờng tam muội.” 


— oOo— 

24. Duợc Su Luu Li Quang Nhu Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh 

Bhaisạyaguruvaidùyaprabhàsap ùrvapranidhànavisésạvistara 

1 quyên 

Do Huyền Trang dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh so 450 

Kinh này nhấn mạnh về những côngt đức của đức Duợc Su Nhu Lai 
(Bhaisajya-guru), chủ yếu là khuyên chúng sanh hãy tin tuởng vị Phật 
này và tín nguõng đó sẽ giúp họ vãng sanh noi Đông Phuong Luu Li 
Thế Giới; nhung đồng thời nó cũng không từ chối cho họ đuợc vãng 
sanh noi Tây Phuong Cực Lạc của đức Phật A Di Đà và những cảnh 
giới khác. Vì vậy, có thế nói rằng kinh điển này kết hợp những ý tuởng 
về đời sống trần thế và sự tái sanh trong các Thiền cảnh. 

Truớc khi ngài thành đạo, đức Duợc su Nhu Lai đã phát thệ 12 


nguyện rằng ngài sẽ tiêu trừ cho chúng sanh tất cả thứ bệnh hoạn và tật 
nguyền, rồi huớng dẫn họ đi tới giác ngộ. Vì vậy ở Nhật Bổn đức Duợc 
su Nhu Lai đuợc nhiều nguời sùng bái từ khi Phật giáo du nhập vào 
Nhật, và họ lấy kinh điến này làm căn bản. 

— oOo— 

25. Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật Kinh 

Maitreyavyàkarana 

1 quyên 

Do Cưu Ma La Thập (Kumarajiva) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 454 

Kinh này ghi rằng sau khi đức Phật Thích Ca nhập diệt thì thế giới 
buớc vào một thời kỳ mạt pháp hay “Thòi Đại Vô Phật,” sau đó Phật 
Di Lặc sẽ xuất hiện trên thế giới này đế trở thành vị Phật kế tiếp; hiện 
thòi Phật Di Lặc đang thuyết pháp trên cõi Trời Đâu Xuất. 

Nội dung mô tả chi tiết Phật Di Lặc sẽ xuất hiện trên thế giới này 
nhu thế nào và sẽ trở thành một vị Phật duới cây “Long Hoa.” Đây là 
một trong nhóm kinh đien gồm 6 cuốn gọi là “Di Lặc Lục Bộ Kinh.” 


— oOo— 

26. Văn Thù Su Lợi vấn Kinh 

Mãnjusrìpariprcchà 

2 quyên 

Do Tăng Già Bà La (Sanghabhara) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 468 

Kinh này đuợc gọi là “Văn Thù vấn Kinh,” chủ yếu ghi lại những giới 
luật mà một vị bồ tát cần phải thực hành, và dùng hình thức vấn đáp 
gồm những câu trả lời của Đức Phật Thích Ca cho những câu hỏi của 
ngài Văn Thù Su Lợi Bồ Tát. 

Phần lớn nội dung của kinh dạy những giới luật mà một vị Bồ Tát 
cần phải tuân thủ, giữ gìn, bắt đầu là thập giới. Phần còn lại giải thích ý 
nghĩa hiểu theo Phật giáo của 50 chữ cái của Phạn văn, và mô tả Phật 
giáo Tiểu Thừa (Hìnayàna) đã phân chia thành 20 bộ phái nhu thế nào. 


Căn cứ vào nội dung để suy đoán thì kinh điển này đuợc viết sau 
các kinh điến khác nhu “Lăng Già Kinh” (Lankàvatàrasutra) (số 34), 
“Niết Bàn Kinh” (Mahàparinoirvànạ-sutra) (số 20) và “Trung Luận” 
(Madhyamaka-kàrikà) (số 52). 


— oOo— 

27. Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh 

Vimalakìrtinirdésa-sùtra 

3 quyên 

Do Cưu Ma La Thập (Kumarajiva) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 4 75 

Nhu nhan đề cho thấy, nhân vật chính của kinh này là ngài Duy Ma Cật 
(Vilamakirti), một cu sĩ tại gia tinh thông về những ý nghĩa sâu xa của 
Phật giáo Đại Thừa. 

Trong kinh chép rằng một hôm Đức Phật đuợc tin cu sĩ Duy Ma 
Cật lâm bịnh, ngài liền phái đệ tử đến an ủi và hỏi thăm bịnh tình. 
Nhung mỗi đệ tử trong quá khứ đã bị cu sĩ này lấn lướt trong những 
cuộc luận đàm, cho nên họ đều từ chối tới viếng thăm ông; sau cùng 
chỉ có Văn Thù Bồ Tát bằng lòng đi. Nhờ nhân duyên này, hai ngài 
Duy Ma Cật và Văn Thù có dịp dùng phương pháp vấn đáp để thảo 
luận và triển khai những ý nghĩa thâm sâu của Phật giáo Đại Thừa. 

Ớ Nhật Bon kinh này được coi là một trong những kinh đien trọng 
yếu, lý do chính là vì nó từng được Thái Tử Thánh Đức viết lời chú 
giải (số 107) trong “Tam Kinh Nghĩa Sớ.” Ngoài ra, nó hấp dẫn cũng 
vì nội dung giầu tính cách hí kịch, và là một chìa khóa quan trọng để 
hiểu những tư tưởng thâm sâu của Phật giáo Đại Thừa. 


— oOo— 

28. Nguyệt Thượng Nữ Kinh 
Candrottaràdàrikàpariprcchà 


2 quyên 

Do Xà Na Quật Đa (Jnanaguptaa) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh so 480 

Nguyệt Thượng (Candrottara) là con gái của một người trưởng giả tên 
là Duy Ma Cật (Vilamakirti), nàng được Đức Phật quả quyết rằng trong 
một kiếp tương lai sẽ trở thành một vị Phật. 

Sau khi Nguyệt Thượng tu trì, thực hành và hoàn thành một số 
pháp mầu nhiệm không thể nghĩ bàn, đã biến thành nam giới và phát 
nguyện trở thành một tỳ kheo khất thực và là một môn đồ của Đức Phật 
Thích Ca. 

Nhân vật Duy Ma Cật nói trong kinh này chỉ là một trưởng giả 
tầm thường, khác với vị trưởng giả cùng tên Duy Ma Cật đại biếu cho 
tư tưởng Đại Thừa, trong “Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh” (số 27), vì 
vậy có thể suy luận rằng “Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh” 
(Vamalakirtinirdésa-sùtra) đã được viết sau khi rút tỉa từ Nguyệt 
Thượng Nữ Kinh. 

Ớ Nhật Bon kinh này đã cung cấp tình tiết cho chuyện thần thoại 
nổi tiếng tên là “Trúc Thủ Vật Ngữ” (Truyện Người Đốn Tre). 

— oOo— 

29. Tọa Thiền Tam Muội Kinh 
2 quyên 

Do Cưu Ma La Thập (Kumarajỉva) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 614 

Kinh này được gọi tắt là “Thiền Kinh”, tóm lược những phương pháp 
tu trì của một số thiền giả Ân Độ. 

Trước khi kinh này được truyền vào Trung Quốc thì ở đó đã có 
người thực hành Thiền, nhưng căn cứ vào những phương pháp của phái 
Tiểu Thừa (Hinayàna). Kinh này mô tả cả những phương pháp của Đại 
Thừa lẫn Tiểu Thừa, và do đó vạch rõ sự liên hệ giữa hai phái. Nó cũng 
đã dẫn đến việc khai triển một môn thiền gọi là “chỉ quán” của phái 
Thiên Thai Tông và khai sinh ra các trường phái Thiền ở Trung Quốc. 


Vì yậy người ta có thế nói rằng kinh điến này đã tạo ảnh hưởng quan 
trọng đối với Thiền Tông về sau. 


— oOo— 

30. Đạt Ma Đa La Thiền Kinh 

Yogàcàrabhùmi - sùtra 

2 quyên 

Do Phật Đà Bạt Đà La (Buddhabhadra) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 618 

Đây là kinh điến do Đạt Ma Đa La (Dharmatrata) và Phật Đại Tiên 
(Buddhasena) viết, và nhan đề đã lấy từ tên của người thứ nhất; họ là 
hai vị cao tăng đã phổ biến phương pháp Thiền định ở Trung Á vào 
đầu thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch. Nhưng thật ra nội dung của kinh này tập 
trung vào những lời thuyết giảng của Phật Đại Tiên về những phương 
pháp Thiền của phái Tiểu Thừa, và các nhà nghiên cứu cho rằng phần 
thuyết giảng của Đạt Ma Đa La căn cứ vào phái Đại Thừa đã bị thất lạc 
không thấy nói trong kinh này. 

Tuy nhiên, những hướng dẫn dành cho người tu tập được mô tả 
một cách rất cụ thế, cho nên kinh đien này là một cuốn sách chỉ dẫn 
phổ thông và thực tiễn. Ngoài ra, cũng vì có người nhầm lẫn giữa tên 
tác giả Đạt Ma Đa La ở nhan đề sách với Bồ Đe Đạt Ma 
(Bohhidharma) , người sáng lập môn phái Thiền ở Trung Quốc, cho 
nên kinh này đã được các tông phái Thiền coi trọng. 

— oOo— 

31. Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh 

Samàdhiràjacandrapradìpa-sùtra 

10 quyên 

Do Na Liên Đe Da Xá (Narendrayasas) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh so 639 

Kinh này là lời đối thoại giữa một người trẻ tuổi tên là Nguyệt Quang 
(Candragupta) và Đức Phật Thích Ca, trong đó Đức Phật mô tả một 
phương pháp tu hành bằng cách quán chiếu tất cả mọi vật đều bình 
đắng. Chủ đề chính trong kinh nói rằng bằng cách quán sát đế thấy rõ 


mọi vật tồn hữu đều vô thực thế - tuơng tự nhu giấc chiêm bao hoặc 
nhu ảo tuởng - thì nguời ta có thể đạt tới cảnh giới giác ngộ, tức là 
công đức tối thuợng. Trong kinh này mô tả tỉ mỉ những phuong pháp tu 
tập để nguời ta có thể đạt tới trạng này. 

— oOo— 

32. Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh 

Sùrangamasamàdhi-sùtra 

2 quyên 

Do Cưu Ma La Thập (Kumarajiva) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạnh Kinh so 642 


Kinh này gọi tắt là “Thủ Lăng Nghiêm Kinh,” (Sùrangama-sùtra) giảng 
giải những điều cốt yếu của thiền pháp. 

Đe trả lời câu hỏi của Bồ Tát Kiên Ý (Drdhamati) hỏi về tam 
muội (samdhi) thuợng đẳng siêu việt để đạt tới giác ngộ của những 
phuong pháp tu tập khác nhau, Đức Phật trả lời rằng “thủ lăng nghiêm 
tam muội” (surangama-samdhi) là phuong pháp tiến bộ nhất trong số 
tất cả những phuơng pháp tu tập, nó gồm thâu tất cả những phuơng 
pháp tu tập khác, kế đó ngài mô tả chi tiết về phuong pháp đó và làm 
thế nào đe tu trì loại tam muội này. 

Xét về phuong diện lịch sử, tu tuởng trình bày trong kinh này mở 
đuờng cho những kinh điển khác nhu “Hoa Nghiêm Kinh” 
(Avatạmsaka-sùtra) (số 15) “Duy Ma Kinh” (Vimalakìrtinirdésa-sùtra) 
(số 27) và “Pháp Hoa Kinh” (Suddharmapụndạrìka-sùtra) (số 12), và 
đuợc xem là đuợc biên soạn vào khoảng những năm đầu Tây lịch. 

— oOo— 

33. Kim Quang Minh Tối Thắng Vuơng Kinh 

Suvarnạprabhàsa-sùtra 

10 quyên 

Do Nghĩa Tịnh (I-ching) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh so 665 


Kim Quang Minh Kinh còn được gọi là “Tối Thắng Vương Kinh,” chủ 
yếu nói rằng việc đọc tụng kinh này sẽ giúp cho một nước được phù trợ 
bởi các thần linh như các vị Tứ Thiên Vương. Do đó kinh này thời 
trước ở Nhật Bổn rất được coi trọng, và là một trong “Hộ Quốc Tam 
Bộ Kinh” (Ba Bộ Kinh Bảo Vệ Đất Nước), cùng với hai bộ khác là 
Pháp Hoa Kinh (số 12) và Nhơn Vương Kinh (số 10). 

Ở Nhật Bổn việc thiết lập ngôi chùa Tứ Thiên Vương Tự 
(Shitenno-ji) và các ngôi chùa địa phương trên khắp nước gọi là “quốc 
phân tự,” và việc cử hành các lễ hội gọi là “tối thắng hội,” đều bắt 
nguồn từ kinh này. Do đó, có thế nói rằng kinh đien này đã tạo ảnh 
hưởng rất đáng kể đối với Phật giáo Nhật Bổn ở thời kỳ sơ khai. 

— oOo— 

34. Nhập Lăng Gìa Kinh 

Lankàvatàra-sùtra 

10 quyên 

Do Bồ Đe Lưu Chỉ (Bodhirucỉ) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh so 671 


Đây là một kinh điển tiêu biểu cho Phật giáo Đại Thừa Ấn Độ ở thời kỳ 
về sau này, bao gồm tư tưởng triết học chú trọng vào “Như Lai Tạng” 
(tatagatha-garbha), xác định rằng ngay cả tâm trí của một người phàm 
phu thấp hèn nhất cũng chứa đựng hạt giống của giác ngộ, với lý thuyết 
“bát chủng thức” (8 thứ tâm thức) đã phân chia các chức năng của trí 
tuệ thành 8 phương diện và với “a lại da thức” (alaya-vijnana) là tâm 
thức thứ 8 và căn bản. Vì vậy giáo nghĩa của nó có tầm quan trọng 
đáng kể. 

Tuy nhiên, vì nó giống như một tuyến tập gồm một số những tư 
tưởng khác nhau của các trường phái Phật giáo thời đó cho nên giáo 
nghĩa của nó có vẻ có tính cách tổng hợp. Nhưng, người ta có thể nhận 
ra một giòng tư tưởng nhấn mạnh vào ý nghĩa của chữ “vô phân biệt.” 
Kinh này cũng quan trọng ở điểm nó mở đường cho tư tưởng được 
trình bày trong “Đại Thừa Khởi Tín Luận” (số 68), và nó cũng đã tạo 
ảnh hưởng rất lớn đối với tư tưởng của các phái Thiền. 


— oOo— 


35. Giải Thân Mật Kinh 

Sạmdhinirmaocana-sùtra 

5 quyên 

Do Huyền Trang dịch 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh so 676 

Đây là kinh điến căn bản của Pháp Tướng Tông, nội dung nói về tư 
tưởng của trường phái Duy Thức (Yogacara hay Vijnanavada), cho 
rằng tất cả mọi biếu hiện của tâm thức nhân loại. Kinh này thuộc vào 
thời kỳ giữa của Phật Giáo Đại Thừa Ân Độ và được soạn thảo vào đầu 
thế kỷ thứ tư sau Tây lịch. Nó chia thành 8 chưong, và nói chi tiết về tư 
tưởng của Duy Thức Học. 

Neu xét sự kiện phần lớn của kinh này đã được trích dẫn trong 
“Du Già Sư Địa Luận” (Yogacarabhumi) (số 53), và nhiều câu của nó 
đã được trích dẫn trong các kinh điến khác nhu “Nhiếp Đại Thừa 
Luận” (số 57) và “Thành Duy Thức Luận,” kinh này đã tạo ảnh hưởng 
đáng kế đối với Phật giáo ở những đời sau. 


— oOo— 

36. Vu Lan Bồn Kinh 

Ullambana-sùtra 

1 quyên 

Do Trúc Pháp Hộ (Dharmaraksa) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh so 685 

Pháp hội “Vu Lan Bồn” được cử hành ở Nhật Bon, đe tưởng niệm tiền 
nhân đã chết, là căn cứ vào nội dung của kinh này. Nó kế về tôn giả 
Mục Kiền Liên (Maudgal-yayana), một trong các môn đồ của Đức Phật 
Thích Ca, đã hỏi đức thế tôn làm cách nào để cứu độ thân mẫu ngài, 
một người đã gây ra nhiều nghiệp chướng và đã roi vào cõi ngạ quỷ 
(preta). Đức Phật bảo Tôn giả Mục Liên hãy cúng dường thức ăn thức 
uống vào ngày rằm tháng 7 (tức là ngày cuối cùng của thời kỳ tu tập ba 
tháng trong mùa mưa), nhờ làm như vậy thân mẫu ngài đã được cứu 
độ. 


Chữ “Vu Lan Bồn” trong nhan đề của kinh này là từ chữ Phạn 


“ullambana” có nghĩa là “treo ngược đầu xuống đất” ngụ ý về sự đau 
khố phải trải qua trong cõi của ngạ quỉ. 

Khi xét rằng pháp hội Vu Lan Bồn ngày nay vẫn còn được cử 
hành ở Nhật Bon, người ta thấy kinh điển này đã tạo ảnh hưởng đáng 
kể như thế nào. 


— oOo— 

37. Tứ Thập Nhị Chuông Kinh 
1 quyên 

Do Ca Diếp Ma Đằng (Kasyapamatanga) 
Và Trúc Pháp Lan (Chu-fa-ỉan) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 784 


Tứ Thập Nhị Chuông Kinh được coi là kinh điến truyền vào Trung 
Quốc sớm nhất, nhưng một số học giả cho rằng nó là một tác phẩm đã 
được soạn ra ở Trung Quốc. 

Như nhan đề cho thấy, kinh này gồm 42 chuông giải thích những 
giáo nghĩa trọng yếu của Phật giáo, vì vậy được dùng như kinh điến 
nhập môn của Phật giáo, nói về những ý niệm căn bản như khổ đau, vô 
thường, vô ngã, và những đề mục liên quan tới việc thực hành Phật 
giáo, như từ bi, bố thí, v.v... 

Vì kinh này được viết bằng ngôn ngữ rất đon giản cho nên nó rất 
phổ biến ở Trung Quốc, và có tới 10 phiên bản khác nhau. 


— oOo— 

38. Đại Phưong Quảng Viên Giác Tu Đa La 

Liễu Nghĩa Kinh 

1 quyên 

Do Phật Đà Đa La (Buddhatrata) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 842 


Kinh này được gọi tắt là “Viên Giác Kinh” (Kinh Giác Ngộ Hoàn 
Toàn), viết theo hình thức đối thoại giữa Đức Phật và 12 vị Bồ Tát, mỗi 
vị đặt ra một câu hỏi, khởi đầu với Văn Thù Bồ Tát. Chủ đề chính là ý 
niệm về “viên đốn” (giác ngộ tức thì) trong Phật Giáo Đại Thừa Trung 
Quốc. 

Mặc dù có người coi nó là một tác phẩm ngụy tạo, soạn ra ở 
Trung Quốc, nhưng kinh này vẫn được các tông phái Thiền coi trọng. 
Tuy nhiên, Đạo Nguyên (Dogen), người sáng lập phái Tào Động (Soto) 
ở Nhật Bổn, đã bác bỏ kinh này vì lý do rằng nó khác với nội dung của 
các kinh đien Đại Thừa khác. 


— oOo— 

39. Đại Tì Lo Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh 

Mahàvaừocanàbhisambodhivikur Vitàdhisthànavaipulyasùtrendra 

Ràja-nàma-dharmaparyàya 

7 quyên 

Do Thiện Vô ủy (Subhakarasỉmha) 
và Nhứt Hạnh (I-hsing) cùng dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 848 


Kinh này là một trong những kinh điến căn bản của Mật giáo, thường 
được gọi là “Đại Nhựt Kinh” (Mahavairocana-sutra) và được coi là 
soạn ở miền tây Ân Độ khoảng giữa thế kỷ thứ 7 sau Tây lịch. 

Toàn kinh chia làm 36 chuông, nội dung bao gồm các giáo lý Mật 
giáo và cách thực hành, mô tả những nghi thức cụ thể. 

Trong kinh có vẽ đồ án gọi là “Thai Tạng Giới Mạn Đồ La” - 
được gọi tên như vậy vì hình vẽ là tượng trưng cho tinh thần đại từ bi 
của Phật Đà, giống nhu tình thưong bao bọc một thai nhi trong bụng 
người mẹ. 


— oOo— 


40. Kim Cang Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa 
Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh 

Sarvatath àgatatattvasamgraham a 
Hàyànàbhisamayamahàkalparàya 

3 quyên 

Do Bất Không (Amoghavajra) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 865 


Ở Trung Quốc và Nhật Bổn kinh này và “Đại Nhật Kinh” (số 39) được 
coi là kinh điển căn bản của Mật giáo và thường được gọi tắt là “Kim 
Cang Đảnh Kinh.” 

Chữ “kim cang đảnh” được dùng với ngụ ý đề cao, như thế nó là 
tột đỉnh trong số các kinh điển, giống như kim cương trong số các loại 
đá quí. Những nghi thức đặc thù của Mật giáo cần thực hành đế đạt tới 
giác ngộ được mô tả chi tiết, và hình vẽ “Kim Cang Giới Mạn Đồ La” 
được căn cứ vào kinh này. 


— oOo— 

41. Tô Tất Địa Ye La Kinh 

Susiddhikaramahàtantrasàdhano pàyika-patạla 

3 quyên 

Do Thâu Ba Ca La (Subhakarasimha) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 893 

Kinh này được gọi tắt là “Tô Địa Kinh” (Susiddhikara-sùtra), mô tả các 
nghi thức khác nhau trong Mật giáo. Ở Nhật Bổn nó được bao gồm 
trong các nhóm kinh điển gọi là “Tam Bộ Bí Kinh” và “Ngũ Bộ Bí 
Kinh,” và được coi là một trong những kinh điến trọng yếu nhất của 
Mật giáo. 

Chữ Phạn “susiddhikara” trong nhan đề - được phiên âm sang chữ 
Hán là “Tô Tất Địa Yết La” - có nghĩa là “sự hoàn thành viên mãn của 
tất cả công đức” được dịch nghĩa sang chữ Hán là “Diệu Thành Tự Tác 
Nghiệp,” nói về sự công hiệu của những nghi thức mô tả trong kinh 
này. 


— oOo— 

42. Ma Đăng Già Kinh 

Màtangì-sutrà ? 

2 quyến 

Do Trúc Luật Viêm (Chu-lu-yen) 
và Chi Khiêm (Chih-ch ’ỉen) dịch 
Đại Chảnh Đại Tang Kinh sổ 1300 

Kinh này đặt trọng tâm vào câu chuyện về một phụ nữ tên là Ma Đăng 
Già (Matangi) thuộc giai cấp thấp nhất trong xã hội Ân Độ và đã đuợc 
Đức Phật Thích Ca thu nhận để quy y theo Phật. Trong kinh, Đức Phật 
giảng giải từng chi tiết rằng 4 giai cấp trong xã hội đều bình đẳng. 

Khi xét rằng hệ thống phân chia giai cấp đã tồn tại trong suốt lịch 
sử của Ân Độ, nguời ta thấy kinh điến này có ý nghĩa rất đáng kế - với 
sự xác định rằng tất cả các giai cấp đều bình đẳng đối với Phật giáo. 

— oOo— 

43. Ma Ha Tăng Chỉ Luật 

Mahàsàmghika-vinaya ? 

40 quyên 

Do Phật Đà Bạt Đà La (Buddhabhadra) 
và Pháp Hiên (Fa-hsỉen) dịch 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh so 1425 

Khoảng 100 năm sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt, cộng đồng Phật 
giáo đã phân chia thành hai tông phái, vì có sự bất đồng về cách giải 
thích các nội dung của giới luật. Phái bảo thủ trong cuộc phân hóa này 
đuợc gọi là Thuợng Tọa Bộ (Theravada) và phái cấp tiến đuợc gọi là 
Đại Chúng Bộ (Mahasam-ghika). 

Tên thứ nhì trên đây đã đuợc dùng trong nhan đề Phạn văn của 
kinh điến này và đã đuợc phiên âm sang Hán văn. Nhan đề của kinh 
này cũng thuờng đuợc gọi tắt là “Tăng Chi Luật,” nó bao gồm những 
giới luật tu hành đã đuợc luu truyền trong phái Đại Chúng Bộ nói trên, 
và mô tả chi tiết những giới luật của các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni. 

— oOo— 


44. Tứ Phần Luật 

Dharmaguptaka-vinaya? 

60 quyên 

Do Phật Da Xá (Buddhayasas) 
và Trúc Phật Niệm (Chu-fo-nỉen) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 1428 

Trong việc thực hành Phật giáo có bộ giới luật đế tuân thủ những qui 
luật trong đời sống hằng ngày, đuợc gọi theo chữ Hán là “Tứ Phần 
Luật” (chữ Phạn là Vinaya), nội dung đuợc chia thành bốn phần; giới 
luật thánh điển này rất phổ biến ở Trung Quốc. 

Tuy rằng con số giới luật có khác nhau giữa mỗi bộ kinh, “Tứ 
Phần Luật” này bao gồm 250 giới luật dành cho các tỳ kheo và 348 
giới luật dành cho các tỳ kheo ni. Ớ Nhật Bon truớc khi có những 
“Giới Luật Đại Thừa” do Tối Đằng (Saico) chủ xuớng và trở thành phổ 
biến, các giới luật này đã đuợc hai chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni tuân 
phụng. 


— oOo — 


45. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa 

Samantapàsàdikà (Pàli) 

18 quyên 

Do Tăng Già Bạt Đà La (Samghabhadra) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 1462 

Kinh điển này đuợc gọi tắt là “Thiện Kiến Luật” hay “Thiện Kiến 
Luận,” gồm những lời chú giải của Phật Ầm Luận Su (Buddhaghosa) 
về những giới luật của các tăng sĩ thuộc phái Thuợng Tọa Bộ 
(Theravada). 

Vì vậy, kinh này chủ yếu nói về các giới luật tu hành dành cho tỳ 
kheo và tỳ kheo ni thuộc phái Thuợng Tọa Bộ, nhung trong phần mở 
đầu có nói về ba Hội Đồng Tăng Lữ đầu tiên đã ghi chép các bộ kinh 
điển Phật giáo, và nói về việc truyền bá Phật giáo ở Tích Lan do Ma 
Sai Đà (Mahinda) con Vua A Dục (Asoka) thực hiện. 


— oOo— 


46. Phạm Võng Kinh 

Brahmajàla-sùtra ? 

2 quyên 

Do Cưu Ma La Thập (Kumarajỉva) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 1484 

Phạm Võng Kinh nói về những giới luật dành cho các vị Bồ Tát trong 
phái Đại Thừa, và Tối Đằng (Saicho) đã dùng làm nền tảng cho phái 
Thiên Thai (Tendai) ở Nhật Bổn. về sau, giới luật của tăng sĩ Nhật 
Bổn chỉ gồm 10 giới luật trọng yếu và 48 giới luật thứ yếu; kinh này đã 
tạo ảnh huởng rất lớn đối với Phật giáo Nhật Bon. 

Điếm đáng nói của các “giới luật Đại Thừa” mô tả trong kinh này, 
và đuợc coi là “Phạm Võng Giới,” là không có sự phân biệt giữa Phật 
tử tại gia và các tỳ kheo, luật này dạy rằng tất cả các môn đồ Phật giáo 
đều cần phải tuân hành những giới luật giống nhau. 

Ở Trung Quốc và Nhật Bon, kinh này đuợc coi trọng nhu là kinh 
điến hàng đầu, đặt ra những giới luật cho Phật giáo Đại Thừa. 


— oOo— 

47. ưu Bà Tắc Giới Kinh 

Upàsakásila-sùtm ? 

7 quyên 

Do Đàm Vô Sảm ( T’an-wu-ch ’an) dịch 
Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh so 1488 

Kinh này gồm những điều dạy cho một Phật tử tại gia tên là “Thiện 
Sanh” (Sujata) truởng giả, nói về giới luật nên gìn giữ đối với cu sĩ tại 
gia - chữ “ưu Bà Tắc” là phiên âm từ chữ “upasaka” trong tiếng Phạn 
có nghĩa là “nguời hành đạo tại gia thuộc phái nam” và nó còn đuợc 
gọi là “Thiện Sanh Kinh” (Sujuta-sutra) do tên của nhân vật chính 
đuợc đề cập trong kinh này. 

Những giới luật ghi trong kinh đuợc gọi là “Đại Thừa Giới” hoặc 


“Bồ Tát Giới” và do đó nó rất được coi trọng ở Trung Quốc, là noi mà 
tư tưởng Phật giáo Đại Thừa rất thịnh hành. 

Kinh này được coi như là phần mở rộng thêm và mô phỏng theo 
những nguyên tắc Đại Thừa được ghi trong Trường A Hàm Kinh (số 1) 
và Trung A Hàm Kinh (sổ 2). Vì nó chứa đựng những lời trích dẫn từ 
các kinh điển Đại Thừa khác nhau, cho nên nó cũng là một nguồn tài 
liệu giá trị đế truy cứu lịch sử về sự phát triển của các kinh điển Phật 
giáo. 


— oOo— 

48. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Bà Đe Xá 

Saddharmapundarìkopadésa 

2 quyến 

Do Bà Sổ Bàn Đậu (Vasubandhu) soạn thảo 
Do Bồ Đe Lưu Chi (Bodhỉruchi) 
và Đàm Lâm (T’an-lin) dịch 
Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh so 1519 

Chữ “ưu bà đề xá” là phiên âm từ chữ Phạn “upadesa,” có nghĩa là 
“chú giải,” vì vậy kinh này là chú giải về Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. 
Tuy nhiên, bản Liên Hoa Kinh mà nó căn cứ vào đó đế chú giải khác 
với bản Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (số 12) do Cưu Ma La Thập dịch 
sang Hán văn, và nó rất giống với bản tiếng Nepal của Liên Hoa Kinh. 
Kinh này cũng là cuốn thứ ba và cuối cùng của “Pháp Hoa Tam Bộ 
Kinh” và nối tiếp vào chuông sau cùng của “Diệu Pháp Liên Hoa 
Kinh” (số 12). 


— oOo— 

49. Thập Trụ Tì Bà Sa Luận 
Dásabh ùm ỉka-vibhàsà 

1 7 quyên 

Do Long Thọ (Nagarjuna) viết 
Do Cưu Ma La Thập (Kumarajỉva) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 1521 


Đây là sách chú giải gồm 35 chương bàn về Thập Địa Phẩm 
(Dasabhumika), tức là chương quan trọng nhất của Đại Phương Quảng 
Phật Hoa Nghiêm Kinh (số 15), tuy rằng nó chỉ giảng giải về hai giai 
đoạn đầu tiên trong việc tu hành quả vị bồ tát. Nó không chú giải đầy 
đủ về 10 giai đoạn tu hành, nhưng Chương 9 - nhan đề là “Dị Hành” 
(dễ thực hành) - đã tạo ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của phái 
Tịnh Độ Tông. 

Cần lưu ý rằng Cưu Ma La Thập đã dịch chữ Phạn “bhumi” (giai 
đoạn) sang chữ Hán là “trụ” (thân trụ), nhưng chữ này cũng giống như 
chữ “địa” cho nên có người gọi kinh này là “Thập Địa.” Còn chữ “Tì 
Bà Sa” là phiên âm chữ Phạn “vibhasa,” có nghĩa là “bình luận” hoặc 
“chú giải.” 


— oOo— 

50. Phật Điạ Kinh Luận 

Buddhabh ùmisùtra-sàstra ? 

7 quyên 

Do Thân Quang Đăng (Bandhuprabha) viết 
Do Huyền Trang dịch 

Giai đoạn trước khi thành Phật được gọi là Bồ Tát. Và địa vị Bồ Tát lại 
còn được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau, giai đoạn thứ 10 và 
cuối cùng được gọi là “Phật địa” (buddhabhumi). Phật Địa Luận Kinh 
(Buddhabhumisutra-sutra) tức là sách chú giải về Phật Địa Kinh 
(Buddhabhumi-sutra). 

Nội dung của kinh này mô tả chi tiết về những phương diện khác 
nhau của “giai đoạn thành Phật” (Phật địa). Đế chú giải, nội dung của 
Phật Địa Kinh đã được chia thành ba phần, đây là một hình thức phân 
chia đã được dùng làm mẫu mực cho nhiều cuốn sách bình luận về 
những kinh điến khác. 


— oOo— 


5 1 . A Ti Đạt Ma Câu Xá Luận 

A bhidharm akósa-bhàsya 

30 quyên 

Do Thế Thân (Vasubandhu) viết 
Do Huyền Trang dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 1558 

Luận này thuờng đuợc gọi tắt là “Câu Xá Luận,” là bản tóm luợc 
cuơng yếu của A Tì Đạt Ma Tỳ Bà Sa Luận, có thế nói đó là bộ Luận 
giải thích đầy đủ nhất về Phật giáo Tiểu Thừa (Hinayana), và cung cấp 
nền tảng giáo lý cho phái Câu Xá Tông, một trong 6 tông phái Phật 
giáo đuợc truyền vào Nhật Bổn trong thời đại Nại Luong (Nara) ở 
Nhật, và nó cũng đuợc dùng làm sách giáo lý co bản của tông phái 
Pháp Tuớng (Hosso). 

Nội dung của nó dùng đế phê phán những giáo lý của tông phái 
“Nhất Thiết Hữu Bộ” (Sarvastivadin) của Phật giáo Tiểu Thừa, nhung 
vì tóm luợc một cách đầy đủ về những giáo lý đó, cho nên đuợc coi 
nhu cuốn sách huớng dẫn về tông phái Hữu Bộ. 

Tại Nhật Bon kinh này là kinh điển căn bản đe hiểu biết về những 
giáo nghĩa của Pháp Tuớng Tông, cho nên nó đã trở thành đối tuợng đế 
nghiên cứu trong nhiều thế kỷ. 


— oOo— 

52. Trung Luận 
Madhyam aka-sàstrra 

4 quyên 

Do Long Thọ viết 
Do Cưu Ma La Thập dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 1564 

Bộ Luận này bao gồm 445 thi kệ do Bồ Tát Long Thọ sáng tác để giải 
thích “Trung Đạo,” tức là lập truờng căn bản của truờng phái Trung 
Quán (Madhyamika) của Phật giáo Đại Thừa Ân Độ, và nó cũng bao 
gồm cả phần chú giải của Thanh Mục (Pingala). 

Ở Nhật Bổn bộ luận này đuợc dùng làm thánh điển căn bản của 


Tam Luận Tông (Sanron), một trong 6 trường phái Phật giáo du nhập 
vào Nhật Bổn trong thời đại Nại Lương (Nara). 

Lời chú giải của Thanh Mục chỉ là một trong nhiều sách chú giải 
về những kệ tụng của Long Thọ, nhưng, chính những câu kệ đó tự nó 
rất quan trọng, vì chúng đã cung cấp nền tảng về lý thuyết cho Phật 
giáo Đại Thừa và đã tạo ảnh hưởng lớn lao đối với sự phát triển của tư 
tưởng Đại Thừa. 


— oOo— 

53. Du Già Sư Địa Luận 

Yogàcàrabhùmi 

100 quyên 

Do Di Lặc (Maỉtraya) thuyết giảng 
Do Huyền Trang dỉch 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh so 1579 

Đây là luận điển căn bản của phái Du Già (Yogacara) còn được gọi là 
phái Duy Thức (Vịịnanavada), một trong hai chi nhánh chính yếu của 
Phật giáo Đại Thừa Ân Độ - chi nhánh kia là phái Trung Quán. 

Ngoài sự mô tả A Lại Da Thức (alaya-vijnana), nó cũng nói chi 
tiết về những giáo lý khác nhau của Phật giáo, cho nên Luận này là một 
thánh điến trọng yếu không thể bỏ qua trong việc nghiên cứu cả hai 
phái Tiểu Thừa và Đại Thừa. 

Bản dịch nói rằng kinh này do Di Lặc thuyết giảng và do Vô 
Trước (Asanga) ghi chép, nhưng, theo truyền thuyết Phật giáo Tây 
Tạng thì Vô Trước mới chính là tác giả. 


— oOo— 


54. Thành Duy Thức Luận 

Vỉjnãptimàtratàsddhi-sàstra? 

10 quyên 

Do Hộ Pháp Đăng (Dharmapaỉa) viết 


Do Huyền Trang dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 1585 


Đây là sách chú giải về cuốn “Duy Thức Tam Thập Tụng” (Trimsika) 
(số 55) của Thế Thân (Vasubandhu) căn cứ vào những lời chú giải của 
10 vị học giả Ân Độ, tuy rằng nó đuợc soạn thảo từ quan điếm của Hộ 
Pháp Đẳng và chỉ nói sơ qua về quan điểm của 9 lời bình luận khác. 
Nội dung trình bày sự giảng giải về tông phái Du Già (Yogacara) hay 
Duy Thức (Vijnanavada), chủ truơng rằng có một ý thức căn bản gọi là 
“A Lại Da Thức” (alaya-vijnana). Sự tồn tại của tất cả nhân loại đều 
lấy A Lại Da Thức làm căn bản, trong đó tất cả những hành động trong 
quá khứ đều đuợc tàng trữ. Và những hành động trong quá khứ đó tái 
hiện trong những hành động của hiện tại và tuơng lai, vì vậy tất cả mọi 
hiện tuợng đều chỉ là những biếu hiện của tâm thức. 

Luận này không những là thánh điến căn bản của tông phái Pháp 
tuớng ở Trung Quốc và Nhật Bổn mà còn là bộ luận trọng yếu mà 
những ai muốn tìm hiểu về Phật giáo cần phải nghiên cứu. 


— oOo— 

55. Duy Thức Tam Thập Luận Tụng 

Trimsỉkà 

1 quyên 

Do Thế Thân (Vasubandhu) viết 
Do Huyền Trang dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 1586 

Nhan đề “Duy Thức Tam Thập Luận Tụng” (Ba Muơi Câu Kệ về Giáo 
Lý Duy Thức) là do Luận này gồm có 30 thi kệ, và đuợc coi là thánh 
điếm căn bản của tông phái Pháp Tuớng ở Trung Quốc và Nhật Bổn. 
[Ngoài ra còn có tên gọi khác: “Tam Thập Duy Thức,” “Tam Thập 
Luạn” và “Duy Thức Tam Thập Tụng”]. 

Bộ Luận cũng là chủ truơng căn bản của giáo lý Duy Thức, trong 
đó nói rằng tất cả mọi hiện tuợng đều là những biếu hiện của tâm thức. 
Đuợc coi là bộ luận cuối cùng của Thế Thân, và cuốn “Thành Duy 
Thức Luận” (Vijnaptimatratasiddhi-sutra) (số 54) là sách chú giải căn 
cứ vào cuốn này. 


— oOo— 


56. Duy Thức Nhị Thập Luận 

Vimsátikà 

1 quyên 

Do Thể Thân viết 
Do Huyền Trang dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 1590 

Nhan đề “Duy Thức Nhị Thập Luận” (Hai Muơi Câu Kệ Bàn Luận về 
Giáo Lý Duy Thức) là do kinh này gồm có 20 câu kệ, mỗi câu đuợc 
viết lời chú giải thích về giáo lý Duy thức mà còn đua ra lời phê phán 
về những tu tuởng không thuộc Phật giáo và về giáo nghĩa của phái 
Tiểu Thừa nhìn từ quan điểm của giáo lý Duy Thức, cho rằng tất cả 
mọi hiện tuợng đều chỉ là những biểu hiện của tâm thức (a lại da thức) 
con nguời. 

Luận điếm này thuờng đuợc trích dẫn trong “Thành Duy Thức 
Luận” (Vijnaptimatratasddhi-sutra) (số 54) nhu là một luận điến trọng 
yếu. 


— oOo— 

57. Nhiếp Đại Thừa Luận 

Mahayànasamgraha 

3 quyên 

Do Vô Trước (Asanga) viết 
Do Chân Đe (Paramartha) dịch 
Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh so 1593 

Bộ luận này có tên là “Nhiếp Đại Thừa” là vì muốn hệ thống hóa tu 
tuởng Phật giáo thành một cuốn tổng luận từ quan điếm của phái Duy 
Thức. Những điều cốt yếu của Phật giáo Đại Thừa đuợc sắp đặt và 
phân loại theo 10 tiểu đề, duới mỗi tiểu đề là một chuông luận thuyết. 

Đây là Luận điến căn bản của tông phái Nhiếp Luận (She-lun) ở 
Trung Quốc. Và nhan đề của nó cũng đuợc gọi tắt là Nhiếp Luận. 


— oOo— 


58. Biện Trung Biện Luận 

Madhyàntavỉbhàga 

3 quyên 

Do Thế Thân (Vasubandhu) viết 
Do Huyền Trang dịch 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh so 1600 

Đây là sách chú giải về tác phẩm “Biện Trung Biên Luận Tụng” của Di 
Lặc (Maitreya). Bản dịch của Chân Đe (Paramartha) được gọi là 
“Trung Biên Phân Biệt Luận.” 

Luận này hệ thống hóa giáo lý của phái Du Già, tức là phái Duy 
thức, từ quan điểm của “Trung” (tức Trung Đạo), là lập trường căn bản 
của Phật giáo Đại Thừa. Còn chữ “Biên” dùng để chỉ những tư tưởng 
mâu thuẫn hoặc những quan niệm cực đoan, mà muốn xa lìa chúng thì 
phải dùng tới “Trung,” và đó là lập trường căn bản của Luận điến này. 


— oOo— 

59. Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận 

Mahàyànasùtralamkàra 

13 quyên 

Do Vô Trước (Asanga) viết 
Do Ba la Pha Mật Đa La (Prabhakaramitra) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 1604 

Luận này bao gồm những câu kệ của Di Lặc (Maitreya) và những lời 
chú giải của Vô Trước. Nội dung trình bày những giáo nghĩa Đại Thừa 
vừa là giáo lý thượng đắng vừa là thích hợp nhất đế cứu độ chúng sanh. 
Trên quan điếm đó, luận này mô tả chi tiết về những đường lối tu hành 
của các vị Bồ Tát. 

Bản dịch Hán văn nói rằng kinh này do Vô Trước viết, nhưng sự 
thật có thế những lời chú giải do những câu kệ của Di Lặc là do Thế 


Thân (Vasubandhu) viết căn cứ vào những lời giảng bằng miệng của 
Vô Trước - là anh của Thế Thân. 


— oOo— 

60. Đại Thừa Thành Nghiệp Luận 

Karmasỉddhiprakarana 

1 quyên 

Do Thế Thân viết 
Do Huyền Trang dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 1609 

Luận này muốn chứng minh rằng tất cả những hành vi của nhân loại - 
thân nghiệp, khấu nghiệp và ý nghiệp - đều là những biếu hiện của 
“tâm thức tàng trữ” (tạng thức) tức A Lại Da Thức (alaya-vijnana) mà 
phê phán những quan niệm về sự chiêu cảm của “nghiệp” (karma) của 
phái Tiểu Thừa (Hinayàna). Vì vậy có thế nói rằng luận này có ý định 
dùng quan niệm A Lại Da Thức - tâm thức căn bản của ý thức nhân 
loại - đế hệ thống hóa những lý thuyết khác nhau về nghiệp và về ý 
thức. 


— oOo— 

61. Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Luận 

Ratnagotravibhàgamahayànottaratantra-sàstra 

4 quyên 

Do Nặc Na Ma Đe (Ratnamatỉ) dịch 
Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh sổ 1611 

Là tác phẩm tiêu biếu của phái Như Lai Tạng (Tathagatagarbha) thuộc 
Phật giáo Đại Thừa, Luận này đưa ra sự giải thích có hệ thống về ý 
niệm cho rằng tiềm năng trở thà nh Phật tiềm tàng ngay cả trong những 
con người tầm thường trong xã hội. Nội dung bao gồm nhiều câu trích 
dẫn từ những kinh điển khác bàn về ý niệm này, và, do đó nó là một 
chìa khóa quan trọng đế hiểu về những giai đoạn sơ khởi của sự phát 
triển của thuyết Như Lai Tạng. 

Luận đien này không nói tên tác giả, nhưng theo truyền thuyết ở 


Trung Quốc thì do Kiên Huệ (Saramti) viết, nhưng theo Phật giáo Tây 
Tạng thì Di Lặc (Maitreya) là tác giả và do Vô Trước (Asanga) viết lời 
chú giải. 


— oOo— 

62. Nhơn Minh Nhập Chánh Lý Luận 

Nyàyapravésa 

1 quyên 

Do Thương Kiết La Chủ (Sankarasvamin) viết 
Do Huyền Trang dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh so 1630 


Nhơn Minh là dịch từ chữ Phạn “Nyana” có nghĩa là “luận lý” và nhan 
đề Luận này là “dẫn nhập vào luận lý học,” là sự giới thiệu đơn giản và 
ngắn gọn về những lý thuyết của Trần Na (Dignaga), người sáng lập 
tông phái Phật giáo “Tân Nhơn Minh”, do đệ tử của Trần Na là 
Thương Kiết La Chủ viết. 

Trong khi tác phẩm của chính Trần Na là “Nhơn Minh Chánh Lý 
Môn Luận” (Nyayamukha) (ngưỡng cửa của luận lý) là một luận điến 
rất khó hiểu, cuốn sách này của Thương Kiết La Chủ được viết bằng 
ngôn ngữ giản dị, vì vậy bộ luận này thường được các học giả Trung 
Quốc và Nhật Bổn tham khảo để nghiên cứu. 


— oOo — 

63. Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận 

Sỉksàsam uccaya 

25 quyên 

Do Pháp Xứng (Dharmakirtỉ) soạn 
Do Pháp Hộ (Dharmapaỉa) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 1636 


Đây là bộ Luận tập đại thành những giáo lý để tu tập hạnh Bồ Tát, tức 
là người thực hành Phật giáo Đại Thừa. Nội dung bao gồm ba phần - 


những câu kệ tụng, những trích dẫn từ các kinh điển khác, và, những 
lời chú giải đơn giản của tác giả - và là một nguồn tu liệu quí giá đối 
với những ai muốn tìm hiểu về giáo chính thống Ân Độ ở vào thời hậu 
kỳ. 


Bản Hán dịch nói rằng Pháp Xứng (Dharmakìrti) là tác giả, nhung 
theo bản chữ Phạn thì Luận này do Tịch Thiên (Sàntideva) biên soạn. 


— oOo— 

64. Kim Cang Châm Luận 

Vạịrasùcì 

1 quyên 

Do Pháp Xứng (Dharmakirtỉ) viết 
Do Pháp Thiên (Dharmadeva) dịch 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh sổ 1642 

Nhan đề Luận có nghĩa là “cây kim bằng kim cuơng,” nội dung phê 
phán nghiêm khắc về thấm quyền của kinh điến Vệ Đà và địa vị tối 
thuợng của Đấng Phạm Thiên (Brahman) trong Bà La Môn giáo, tôn 
giáo truyền thống của Ân Độ, xét từ quan điểm Phật giáo, Kinh này 
cũng bác bỏ hệ thống phân chia giai cấp của Bà La Môn giáo, nêu ra 
những giai cấp đều bình đẳng, và đả kích bất cứ điều gì dung duỡng 
một hệ thống như vậy. 

Bản Hán dịch nói rằng tác giả là Pháp Xứng, nhưng trong bản gốc 
Phạn văn nói rằng kinh này do Mã Minh (Asvaghosa) viết. 


— oOo— 

65. Chương Sở Tri Luận 


quyển 

Do Phát Hợp Tư Ba (hPhags-pa) viết 
Do Sa La Ba (Sha-lo-pa) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 1645 


Luận này do Phát Hợp Tư Ba (hPhags-pa), người Tây Tạng, viết vào 
triều đại nhà Nguyên, dành cho vị thái tử đưong thời, như là một cuốn 
sách cưong yếu tổng quan về tư tưởng Phật giáo, và đề cập những vấn 
đề như nhân sinh quan và vũ trụ quan của Phật giáo. 

Xét tổng quát, giáo lý trong kinh này căn cứ vào “Câu Xá Luận” 
(Abbidharmakosabhasya) (số 51), nhưng cũng có những tư tưởng đặc 
thù của riêng nó. 

Nhan đề “Chuông Sở Tri Luận” có nghĩa là “luận về chuyện làm 
sáng tỏ những gì được biết,” ý nói rằng tất cả những giáo lý cần biết 
đều được làm sáng tỏ trong nội dung sách này. 


— oOo— 

66. Bồ Đồ Hành Kinh 

Boddhicaryàvatàra 

4 quyên 

Do Long Thọ (Nagarjuna) viết 
Do Thiên Tức Tai (Devasanti) dịch 
Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh so 1662 


Nhan đề kinh có thế dịch nghĩa là “đi vào con đường giác ngộ,” gồm 8 
chuông viết bằng hình thức thi kệ và mô tả những phưong pháp tu 
hành đế đạt tới giác ngộ, tức là mục đích tối hậu của Phật giáo, và 
những công đức gặt hái được nhờ thực hành những giáo lý này. 

Đặc biệt trong chuông thứ nhất nhấn mạnh sự quan trọng của việc 
phát “bồ đề tâm” (boddhicitta), tức là quyết tâm cố gắng đạt tới giác 
ngộ. 


Bản Hán dịch nói rằng kinh này do Long Thọ viết, nhưng cả hai 
bản Phạn ngữ lẫn bản Tây Tạng ngữ đều nói rằng tác giả là Tịch Thiên 
(Santideva); và ngay cả trong bản Hán dịch người ta thấy những nhóm 
chữ như “Thánh Long Thọ Bồ Tát.” Vì vậy các học giả xét rằng khó có 
chuyện tác giả lại tự xưng mình là “Thánh,” do đó họ tin rằng Tịch 
Thiên mới thật sự là tác giả kinh này. 


— oOo— 


67. Kim Cang Đỉnh Du Già Trung Phát a Nậu Đa La Tam Miêu Tam 

Bồ Đe Tâm Luận 

1 quyên 

Do Bất Không (Amoghavajra) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 1665 

Tại Nhật Bốn, phái Chơn Ngôn (Shingon), một tông phái Mật giáo, coi 
kinh này là trọng yếu mà mọi tín đồ của họ cần phải đọc, và nó thuờng 
đuợc gọi vắn tắt là “Bồ Đe Tâm Luận” hoặc “Phát Bồ Đe Tâm Luận.” 

Nội dung bàn về “phát khởi ý tuởng giác ngộ,” nghĩa là tập trung 
tâm trí và phát nguyện rằng sẽ phải đạt tới giác ngộ, và “đạt tới Phật 
tánh trong nhục thân này,” nghĩa là đạt tới giác ngộ trong thế xác này 
(tức thân thành Phật), và, nó cũng bàn luận về những khác biệt giữa 
Hiến giáo và Mật giáo. 

Luận này đuợc gán cho Long Thọ là tác giả, nhung nhiều học giả 
từ truớc tới nay thuờng nghi ngờ về điều đó. 


— oOo— 

68. Đại Thừa Khởi Tín Luận 

Mahàyànásraddhotpàda-sàstra? 

1 quyên 

Do Mã Minh (Asvaghosa) viết 
Do Chân Đe (Paramartha) dịch 
Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh so 1666 

Nhan đề có nghĩa là “luận về sự phát khởi niềm tin vào Đại Thừa,” nội 
dung tóm lược cả phuơng diện lý thuyết lẫn phuơng diện thực hành của 
những tu tuởng trọng yếu trong Phật giáo Đại Thừa, vì vậy từ truớc tới 
nay nó đuợc phố biến rộng rãi trong đại chúng nhu là kinh điến nhập 
môn của Phật giáo Đại Thừa. Luận này không dài, nhung nó rất quan 
trọng trong lịch sử ở Trung Hoa và Nhật Bổn đối với các tông phái 
khác nhau, nhu các phái Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Tịnh Độ, Chơn 


Ngôn. 


Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều nghi vấn liên quan tới tác giả và xuất 
xứ; cho tới nay nguời ta không biết nó đuợc soạn ở Ân Độ hay ở Trung 
Hoa, và không rõ tác giả Mã Minh sổng truớc hay sau Long Thọ. 


— oOo— 

69. Thích Ma Ha Diễn Luận 
10 quyên 

Do Long Thọ (Nàgàrjuna) viết 
Do Phạt Đe Ma Đa (Vrddhimata) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 1668 

Chữ “Ma Ha Diễn” trong nhan đề là do phiên âm từ chữ Phạn 
“Mahayana,” vì vậy nhan đề có nghĩa là “Chú Thích về Đại Thừa 
Khởi Tín Luận” (và “Đại Thừa Khởi Tín Luận” là sách số 68 trên đây). 

Giống nhu cuốn “Đại Thừa Khởi Tín Luận,” cuốn này cũng đã có 
nhiều ý kiến khác nhau liên quan tới tác giả và xuất xứ, nhung thuờng 
đuợc cho là soạn thảo vào thế kỷ thứ 6 hay thứ 7 ở Trung Hoa hoặc ở 
Đại Hàn. 

Vì nó đuợc Không Hải (Kuhai), nguời sáng lập phái Chon Ngôn 
(Shingon) ở Nhật Bổn, nhìn nhận là tác phấm đích thực của Long Thọ 
cho nên Luận này đã đuợc phái Chon Ngôn coi là Luận điến quan 
trọng để nghiên cứu. 


— oOo— 

70. Na Tiên Tỳ Kheo Kinh 

Milỉndapãnhà 

2 quyến 

Không biết tên dịch giả 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh so 1670 


Tuy bản Hán dịch gọi là “kinh” nhưng sách này không phải là ghi chép 
lại những lời thuyết giảng của chính Đức Phật Thích Ca, mà là chuyện 
thuật lại một cuộc đối thoại về tư tưởng Phật giáo giữa Vua Di Lan Đà 
(Milinda), vị vua của Hy Lạp cai trị vùng tây bắc Ân Độ ở hậu bán thế 
kỷ thứ hai trước Tây lịch, và một vị tỳ kheo Ân Độ tên là Na Tiên 
(Nagasena). Kinh này kết thúc với chuyện Vua Di Lan Đà qui y phật 
pháp, và đây là một nguồn tư liệu rất quý giá trong việc nghiên cứu 
những khác biệt giữa các tư tưởng đông phương và tây phương. 

Trong kinh điến tiếng Pa-li kinh này không được liệt vào Tam 
Tạng Kinh, nhưng về phương diện văn học Phật giáo nội dung của nó 
có một giá trị rất quan trọng. Tuy nhiên, bản Hán dịch hơi khác biệt về 
nội dung đối với bản Pa-li ngữ, và bút pháp dịch thuật cũng không 
được lưu thoát. 


— oOo — 

PHẦN II - KINH ĐIÊN TRƯNG HOA 
— oOo— 

7 1 . Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh u Táng 
2 quyên 

Do Khuy Cơ (K’ueỉ-chỉ) soạn 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh so 1710 

Bát Nhã Ba La Mật Đa u Táng là sách chú giải đầu tiên bằng Hán văn 
về “Bát Nhã Tâm Kinh” (số 1 1) do Huyền Trang dịch, và nhan đề sách 
này cũng được gọi tắt là “Tâm Kinh u Táng.” 

Nội dung của sách này chú giải từng mỗi chữ trong “Bát Nhã Tâm 
Kinh” căn cứ vào những giáo nghĩa của tông phái Pháp Tướng, đồng 
thời cũng thêm vào những giáo nghĩa của tông phái Tam Luận 


— oOo— 

72. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa 
20 quyên 

Do Trí Khải (Chỉh-ỉ) thuyết giảng 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 1716 


Nhan đề sách này có nghĩa là “ý nghĩa thâm sâu mầu nhiệm của Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh,’ và cùng với hai cuốn “Ma Ha Chỉ Quán” (số 79) 
và “Pháp Hoa Văn Cú” (Đại Chánh Đại Tạng số 1718) nó là một trong 
“Tam Đại Bộ” của tông phái Thiên Thai, và thuờng đuợc gọi là “Pháp 
Hoa Huyền Nghĩa.” 

Sách này giải nghĩa tuờng tận về 5 chữ Hán nhan đề của “Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh” (số 12), đồng thời giảng giải chi tiết về những 
giáo nghĩa của phái Thiên Thai - những giáo nghĩa đó đã dùng tu 
tuởng Pháp Hoa làm cơ sở. Vì vậy sách này là Luận điếm trọng yếu 
không thể thiếu trong thời kỳ thành lập của phái Thiên Thai ở Trung 
Quốc và thật sự nó đã đuợc dùng làm cái suờn để xây dựng tu tuởng 
của phái này. 

Nó là bộ sách ghi lại những lời thuyết giảng của Trí Khải do môn 
đồ của ngài là Quán Đỉnh (Kuan-ting) ghi chép, và, không chỉ kiến giải 
trên lý thuyết mà còn căn cứ vào kinh nghiệm thực chứng tôn giáo của 
chính Trí Khải đại su. 


— oOo— 


73. Quán Vô Luợng Thọ Phật Kinh Sớ 
4 quyên 

Do Thiện Đạo (Shan-tao) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 1 753 


Đây là sách chú giải về “Quán Vô Luợng Thọ Kinh” (số 18), và 
thuờng đuợc gọi tắt là “Quán Kinh Sớ,” nhung ở Nhật Bổn thuờng 
đuợc gọi là “Tứ Thiếp Sớ,” vì nội dung đuợc chia làm 4 phần. 

Sách này là cốt lõi của tu tuởng Tịnh Độ tông của Thiện Đạo, và 
nó đã tạo ảnh huởng rất lớn đối với Tịnh Độ tông ở Nhật Bon. Pháp 
Nhiên (Hònen), vị tố su của phái Tịnh Độ Nhật Bổn, nhờ đuợc biết 
kinh sớ này qua “Vãng Sanh Yếu Tập” (số 131) của Nguyên Tín 
(Genshin) nên đã từ bỏ tất cả pháp môn đã tu hành truớc kia đế tu pháp 


môn Tịnh Độ. Kế từ đó bản kinh sớ này đã được coi là vô cùng quan 
trọng đối với phái Tịnh Độ ở Nhật Bổn. 


— oOo— 


74. Tam Luận Huyền Nghĩa 
1 quyến 

Do Cát Tạng (Chỉ-t’sang) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 1852 


Nhan đề “Tam Luận Huyền Nghĩa” có nghĩa là “ý nghĩa sâu xa vi diệu 
của Tam Luận,” sách này do Đại Sư Gia Tường Cát Tạng trước tác, 
ngài là người đã đặt nền móng lý thuyết cho tông phái Tam Luận Tôn, 
và, đây là luận thuyết căn bản của phái đó, và đã được dùng làm quyến 
sách nhập môn cho tư tưởng Trung Quán Phật giáo. 

“Tam Luận” là ba bài luận thuyết nói về “Trung Luận” 
(Madhyamaka-sastra) (số 52), “Bách Luận” (Sata-sastra). (Đại Chánh 
Đại Tạng Kinh số 1509) và “Thập Nhị Môn Luận” (Dvadasamukha- 
sastra) (dc số 1568); và trong sách này Cát Tạng giải thích tại sao ba 
bài luận thuyết đó, cùng với “Đại Trí Độ Luận” (Mahaprajnaparamita- 
sastra) (Đại Chánh Đại Tạng Kinh số 1509), đã được phái Luận Tôn 
coi trọng như vậy; kế đó ngài giải thích thêm về những đặc tính của 
mỗi kinh luận đó cũng như những tương quan lẫn nhau của chúng. 

Sự thật là phái Tam Luận của Nhật Bổn đã coi trọng cuốn “Tam 
Luận Huyền Nghĩa” này hơn cả chính “Tam Luận” (ba cuốn luận 
thuyết nói trên). 


— oOo— 


75. Đại Thừa Huyền Luận 
5 quyên 

Do Cát Tạng (Chỉ-tsang) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 1853 


Đây là một trong những tác phấm quan trọng nhất của Đại Sư Gia 
Tường Cát Tạng - người đã nâng cao giáo lý của phái Tam Luận lên 
tột đỉnh. “Đại Thừa Huyền Luận” - có nghĩa là “luận về ý nghĩa thâm 
sâu của Đại Thừa” - cố gắng hệ thống hóa những giáo lý từ lập trường 
triết học Trung Quán mà phái Tam Luận chủ trương. 

Trong sách này Cát Tạng bàn luận về những giòng tư tưởng chính 
tìm thấy trong những kinh điển Đại Thừa được nghiên cứu ở Trung 
Hoa vào thời của ngài, và nêu ra những tương phản trong nội dung của 
chúng khi so sánh với những giáo lý của phái Tam Luận. Vì vậy, cùng 
với cuốn “Tam Luận Huyền Nghĩa” (số 74), “Đại Thừa Huyền Luận” 
được coi là một trong những thánh điển quan trọng nhất của phái Tam 
Luận. 


— oOo— 

76. Triệu Luận 
1 quyến 

Do Tăng Triệu (Sheng-chao) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 1858 

Nhan đề có nghĩa là “Luận văn của Tăng Triệu,” bao gồm bốn bài bình 
luận của Tăng Triệu - một đệ tử của Cưu Ma La Thập - cùng với một 
bài viết ngắn thêm vào đó đế tóm lược những quan điếm căn bản của 
tác giả về Phật giáo. Cuốn sách này đã tạo ảnh hưởng đáng kế đối với 
Phật giáo Trung Hoa sau này, và cùng với cuốn “Chú Duy Ma Cật 
Kinh” (Chú Giải Kinh Duy Ma Cật) (Đại Chánh Đại Tạng Kinh số 
1775) cũng do ngài viết, đây là một trong những tác phấm tiêu biếu của 
Tăng Triệu. 

Điếm đặt biệt của sách này là dùng lối tư duy và lý giải đặc thù 
của Trung Hoa về Phật giáo. Một điều đáng kể nữa là những phương 
diện trọng yếu của giáo lý Phật giáo đã được lý giải qua sự viện dẫn 
triết học truyền thống Trung Quốc. Vì vậy, đay là một tác phẩm rất 
quan trọng đối với quá trình phát triển của Phật giáo ở Trung Hoa. 


— oOo— 


77. Hoa Nghiêm Nhất Thừa 

Giáo Nghĩa Phân Te Chương 

1 quyên 

Do Đàm Vô Mật Đa (Dharmamỉtra) dịch 
Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh sổ 27 7 q 

Sách này thường được gọi tắt là “Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương” 
(Luận về Năm Giáo Lý) hoặc “Ngũ Giáo Chương,” nó vừa là một khái 
luận về Phật giáo nhìn từ lập trường của tông phái Hoa Nghiêm, nhưng 
đồng thời có thể coi như là kinh điến nhập môn của phái Hoa Nghiêm. 

Trong sách này Pháp Tạng phân chia Phật giáo thành “Ngũ giáo,” 
và coi Kinh Hoa Nghiêm (số 15) là kinh điển tối thượng, nhưng đồng 
thời tác giả không quên rằng Phật giáo là một tổng thể gồm nhiều bộ 
phận, vì vậy ngài đã trình bày một hệ thống bao quát về những giáo 
nghĩa của tông giáo này. 


— oOo — 

78. Nguyên Nhơn Luận 
1 quyến 

Do Tôn Mật (Tsung-mỉ) soạn 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh sổ 1886 

Bộ Luận này còn được gọi là “Hoa Nghiêm Nguyên Nhơn Luận,” 
trong đó Tôn Mật - người đề xướng họp nhất hai tông phái Thiền và 
Hoa Nghiêm - bàn luận về vấn đề “căn nguyên của sự tồn hữu của 
nhân loại.” 

Tác giả mở đầu bằng sự phê phán về Khổng Giáo và Lão Giáo, 
đồng thời từ chối phái Tiểu Thừa và loại Đại Thừa “tạm thời,” sau đó 
ngài giảng về loại Đại Thừa đích thực, và kết luận rằng tất cả mọi lập 
trường và tư tưởng mà ngài đã phê phán thật ra là những thành tố giúp 
đưa tới sự biếu hiện căn nguyên đích thực của sự tồn hữu của nhân 
loại. Có thế nói rằng trong tác phấm này Tôn Mật đã no lực gồm thâu 
tất cả các giáo lý vào trong một toàn thể thống nhất. 


— oOo— 


79. Ma Ha Chỉ Quán 
20 quyên 

Do Trí Khải (Chỉh-ỉ) thuyết giảng 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh so 1911 

Là một trong “Tam Đại Bộ” (số 72) của phái Thiên Thai, tác phẩm này 
là một tuyển tập gồm những bài thuyết giảng của Trí Khải, nguời sáng 
lập phái Thiên Thai ở Trung Hoa, do đệ tử của ngài là Quán Đỉnh ghi 
chép lại, và còn đuợc gọi là “Thiên Thai Ma Ha Chỉ Quán” hoặc giản 
dị là “Chỉ Quán.” 

Sách này là kinh điến cơ bản về những phuơng pháp thực hành 
của phái Thiên Thai, và mô tả những phuơng pháp tu trì đế quan sát 
bản chất của trí tuệ. Nó đuợc chia thành 10 chuơng, nhung từ chuơng 
thứ 8 đến chuơng thứ 10 đã bị thất truyền. Tuy nhiên, nó là một tác 
phẩm đã tạo ảnh huởng đáng kế đối với sự phát triển sau này của Phật 
giáo ở Trung Hoa và Nhật Bổn. 

Vì nó căn cứ vào những kinh nghiệm tôn giáo và sự tu trì của Trí 
Khải, cho nên tác phẩm này đuợc đánh giá rất cao, và, chính nhờ cuốn 
sách này mà Trí Khải đã đuợc coi là vị tổ su vĩ đại nhất trong lịch sử 
Phật giáo Trung Hoa. 


— oOo — 

80. Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp yếu 
1 quyên 

Do Trí Khải (Chỉh-i) soạn 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh so 1915 

Sách này còn đuợc gọi là “Đồng Mông Chỉ Quán” hoặc “Tiểu Chỉ 
Quán,” nội dung trình bày những yếu nghĩa căn bản của phuơng pháp 
tọa thiền thuộc phái Thiên Thai, dành cho những nguời mới bắt đầu 
học thiền. 

Sách này do Đại Su Trí Khải, nguời sáng lập phái Thiên Thai ở 
Trung Hoa, soạn ra để cho nguời anh ngài là Trần Giảm (Ch’en-chen) 


học thiền; vì vậy, đây là cuốn sách chỉ dẫn rất đơn giản về phương 
pháp thực hành môn tọa thiền mà tất cả các tăng sĩ mới gia nhập phái 
Thiên Thai Nhật Bổn phải đọc. 


— oOo— 

81. Thiên Thai Tứ Giáo Nghi 
1 quyên 

Do Đe Quản (Cheg-gwan) ghi chép 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh so 1931 

Sách này còn được gọi tắt là “Tứ Giáo Nghi” (Khái Lược về Bốn Giáo 
Lý) hoặc “Đe Quán Lục” (Đe Quán Ghi Chép), nội dung trình bày đại 
cương về những giáo lý của phái Thiên Thai, cùng với một khái lược 
về những phương pháp tọa thiền dùng trong tông phái này. Vì vậy, có 
thể coi như đây là sách nhập môn về giáo nghĩa của phái Thiên Thai, 
đồng thời cũng là sách nhập môn về Phật giáo nói chung. 

Đe Quán đã tới Trung Hoa từ Hàn Quốc, và sách này được tìm 
thấy sau khi ngài đã qua đời. 


— oOo— 

82. Quốc Thanh Bách Lục 
4 quyên 

Do Quán Đỉnh (Kuan-tỉng) thu thập 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 1934 

Sau khi Đại Sư Trí Khải của phái Thiên Thai viên tịch, một đệ tử của 
ngài là Quán Đỉnh đã thu thập 104 tài liệu và những văn kiện khác liên 
quan tới ngài. Chữ “Quốc Thanh” trong nhan đề là tên của Quốc Thanh 
Tự, ngôi chùa chính yếu phái Thiên Thanh ở Trung Hoa, và chữ “Bách 
Lục” là dùng con số chẵn 100 để chỉ 104 tài liệu trong sách này. 

Nội dung của sách cung cấp những tài liệu căn bản đế nghiên cứu 
về tiểu sử của đại sư Trí Khải, có cả những chiếu chỉ của hoàng đế 
Trung Hoa, những thư từ gửi cho đại sư Trí Khải, và những văn tự 
khắc vào bia, v.v... Do đó, đây là nguồn tài liệu phong phú để cung cấp 


những sử liệu đương thời, và chứa đựng những dữ kiện quan trọng liên 
quan tới thời kỳ sơ khai trong lịch sử của phái Thiên Thai ở Trung Hoa. 

— oOo— 

83. Trấn Châu Lâm Te Huệ Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục 

1 quyên 

Do Huệ Nhiên (Huỉ-jan) thu thập 
Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh so 1985 

Sách này thường được gọi là “Lâm Te Lục,” ghi chép những lời thuyết 
giảng của Lâm Te Nghĩa Huyền, vị tổ sư của phái Lâm Te thuộc Thiền 
tông, và do một đệ tử của ngài là Huệ Nhiên thu thập thành sách. Phái 
Lâm Te coi đây là kinh sách quan trọng nhất ghi chép lại những lời 
giảng của một vị tổ sư Thiền tông. 

Chữ “Trấn Châu” trong nhan đề là tên của một huyện ở Trung 
Hoa, và “Lâm Tế” là địa danh nơi cư trú của Tổ Sư Lâm Tế ở Trấn 
Châu. Chữ “Huệ Chiếu Thiền Sư” là danh hiệu mà vị hoàng đế đời 
Đường sắc phong cho ngài sau khi Lâm Te đã viên tịch. 

— oOo— 

84. Phật Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục 

10 quyên 

Do Trùng Hiên (Ch’ung-hsien) thu thập 
Và Khắc Cầu (K’o-ch ’in) bình luận 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh sổ 2003 

Sách này còn được gọi là “Bích Nham Lục” hoặc “Bích Nham Tập” 
(chữ “bích nham” có nghĩa là “vách đá màu xanh”), bao gồm 100 công 
án do Trùng Hiển lựa ra từ 1700 công án của sách “Truyền Đăng Lục” 
(chữ “truyền đăng” là “truyền cây đèn”) (Đại Chánh Đại Tạng Kinh số 
2076). Trùng Hiển đã thêm vào những câu thi kệ cho mỗi công án; và 
sau này những lời bình luận của Khắc cầu được ghi thêm vào sách. 

Phái Lâm Te coi sách này hết sức quan trọng và dùng làm kinh 
điển chỉ nam đe truyền giảng về cách thực hành tham thiền. 

Cũng nên nói thêm rằng chữ “công án” dùng để chỉ những ghi 


chép về ngôn ngữ và hành động của các thiền giả kiệt xuất, có thể giúp 
cho những người mới học thiền dùng làm đề tài trầm tư. 


— oOo— 

85. Vô Môn Quan 
1 quyên 

Do Tông Chiếu (Tsung-chao) thu thập 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 2005 

Nhan đề có nghĩa là “quan ải không có cổng.” Sách này bao gồm 48 
công án do Thiền Sư Vô Môn Huệ Khai đời nhà Tống tuyến chọn và 
thêm vào mỗi công án một câu kệ tụng và lời bình luận. Sách này được 
phái Thiền Tông coi trọng nhất từ trước tới nay. 

Khi so sánh với các sách công án khác thì cuốn này có số lượng ít 
hơn; vì ngắn gọn và là một cuốn sách thuộc loại nhập môn cho nên nó 
đã được phái Thiền tông đem ra thực hành nhiều hơn sách khác. 

Chữ “Vô Môn” trong nhan đề có ý nói rằng tuy không có cổng đế 
đi qua khi nhập vào cảnh giới khai ngộ, nhưng có một cái cổng vô hình 
gọi là “Vô Môn.” 


— oOo— 

86. Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh 
1 quyên 

Do Tông Bảo (Tsung-pao) thu thập; 

Do Pháp Hải (Fa-hai) ghi chép 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 2008 

Sách này còn có vài tên gọi vắn tắt: “Lục To Đàn Kinh,” “Đàn Kinh,” 
hoặc “Pháp Bảo Đàn Kinh,” gồm những lời thuyết giảng của Huệ 
Năng, vị tổ sư thứ sáu của phái Thiền tông ở Trung Hoa, do đệ tử của 
Huệ Năng là Pháp Hải ghi chép. 

Trong sách có ghi lại tuyên ngôn của phái Thiền Nam tông tuyên 


bố độc lập với phái Thiền Bắc tông, và bàn về những vấn đề như “đốn 
ngộ” (giác ngộ tức thời) và sự biểu hiện bên ngoài của bản tánh, gọi là 
“kiến tanh.” 


— oOo— 

87. Tín Tâm Minh 
1 quyên 

Do Tăng Sản (Seng-ts ’an) viết 
Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh sổ 2010 

Sách này do Tăng Sán, vị tổ sư thứ ba của Thiền Tông Trung Hoa biên 
soạn, nói về trạng thái tối cao của Thiền. Đây là một tác phẩm ngắn, 
chỉ gồm có 146 dòng, mỗi dòng là một thi kệ 4 chữ (tứ ngôn nhất cú), 
tổng cộng là 584 chữ Hán. Nội dung nói rằng chân lý tối thượng của 
Thiền cũng giống như an trụ trong trạng thái bình đẳng và tự do tuyệt 
đối, không vướng mắc vào những thứ như: khác biệt và mâu thuẫn, 
đúng và sai, còn và mất. 

Những câu thi kệ này từ xưa tới nay được rất nhiều thiền tăng học 
thuộc lòng và tụng niệm; và nhờ sự phát triển của Thiền tông trong 
hàng chục thế kỷ qua, chúng đã ăn sâu và bắt rễ vào đời sống của các 
Thiền viện. 


— oOo — 

88. Hoàng Bá Son Đoạn Te Thiền Sư Truyền Tâm Pháp Yếu 

1 quyên 

Do Bùi Hưu (Fei-hsiu) thu thập 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh so 2012-A 

Sách này ghi lại những lời giảng của Hoàng Bá Hi Vận (Huang-po Hsi- 
yun), vị khai tổ của chi phái Hoàng Bá thuộc Thiền tông ở Trung Hoa, 
và do một đệ tử tại gia của ngài là Bùi Hưu biên chép. Tác phấm này 
thường được gọi tên vắn tắt là “Truyền Tâm Pháp Yeu,” nội dung nói 
rất giản lược về bản chất của Thiền. 

Hi Vận là thầy của Lâm Te Nghĩa Huyền, vị khai tổ của phái Lâm 


Te, cho nên cuốn sách ghi lại những lời thuyết giảng của ngài thuờng 
đuợc nghiên cứu ở Trung Hoa và Nhật Bổn nhu là những giáo lý tạo 
nền tảng cho phái Lâm Te của Thiền tông. 

Chữ “Hoàng Bá Son” trong nhan đề là tên của Núi Hoàng Bá, noi 
cu trú của Hi Vận, và chữ “Đoạn Te” là danh hiệu Thiền su của ngài. 


— oOo— 

89. Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca 
1 quyên 

Do Huyền Giác (Hsuan-chỉo) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 2014 

Tác phẩm này viết bằng thể tho, kể chuyện rằng duới sự huớng dẫn của 
Lục Tổ Huệ Năng, bỗng nhiên trong một đêm mà đệ tử của ngài là 
Vĩnh Gia Huyền Giác đã khai ngộ đuợc chân lý. Tuy chỉ gồm 247 thi 
cú với tổng cộng 814 chữ Hán, sách này diễn tả một cách tuyệt đẹp về 
tinh túy của Thiền; xua nay nó đã đuợc các thiền tăng tụng đọc, và đặc 
biệt đuợc phái Tào Động rất coi trọng. 

Nhan đề sách này thuờng đuợc gọi tắt là “Chứng Đạo Ca.” 

— oOo— 

90. Sắc Tu Bách Truợng Thanh Quy 
8 quyên 

Do Đức Huy (T e-huỉ) bô khuyết 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh sổ 2025 

Sách này căn cứ vào những qui tắc và giới luật dành cho các tự viện 
Thiền tông, do Bách Truợng Hoài Hải soạn ra. Tuy nhiên, đến đời nhà 
Tống thì bản gốc của cuốn giới luật này, đuợc gọi là “Cổ Thanh Quy,” 
đã bị thất truyền; vì vậy, đến đời nhà Nguyên, do sắc lệnh của hoàng 
đế, Đông Duong Đức Huy đã suu tầm và bổ khuyết, kết quả đua tới 
cuốn sách này. 

Nội dung chứa đựng tất cả những qui tắc và giới luật dành cho các 
tự viện Thiền tông để tuân theo. Một thí dụ về sự “Trung Hoa hoá” 


Phật giáo là những hoạt động thân thể gọi là “đức mục,” khi các thiền 
tăng phải làm việc lao động hàng ngày, và được coi như là một trong 
những yếu tố căn bản để thực hành Thiền. 

Sách này cũng đã tạo ảnh hưởng quan trọng ở Trung Hoa khi Lão 
Giáo cũng đặt ra những quy luật tương tự. 


— oOo— 

91. Di Bộ Tông Luân Luận 

Samayabhedo 

1 quyến 

Do Thế Hữu (Vasumỉtra) soạn 
Do Huyền Trang (Hsuan-tsang) dịch 
Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh sổ 2031 

Sách này thuật lại thời kỳ “Phân Rẽ Căn Bản” của Phật giáo thành hai 
phái Thượng Tọa Bộ (Therevada) và Đại Chúng Bộ, xảy ra hơn 100 
năm sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt; và sau đó phái 
Thượng Tọa Bộ lại còn phân chia thành 20 bộ phái khác nhau. Sách 
này được viết từ lập trường của những người thuộc phái “Nhất Thiết 
Hữu Bộ” (Sarvastivadin), nhưng nó cũng mô tả chi tiết về những đặc 
tính giáo lý của các tông phái khác. 

Vì vậy sách này không những rất cần thiết để nghiên cứu về lịch 
sử của sự phân rẽ tông phái trong Phật giáo mà còn là một nguồn tài 
liệu vô giá đế giải thích về những giáo lý của các bộ phái ngoài phái 
Nhất Thiết Hữu Bộ - khi người ta thấy rằng đa số những kinh điển còn 
tồn tại tới nay đều thuộc phái này. 


— oOo— 


92. A Dục Vương Kinh 

Asokarặịa-sùtra 

10 quyên 

Do Tăng Già Bà La (Sanghabhara) 
Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh so 2043 


Đây là tiểu sử của Vua A Dục (Asoka), vị vua thứ ba của triều đại Ma 
La Ni Da (Mauryan), xứ Ma Kiệt Đà (Magadha) miền trung Ân Độ, 
vào thế kỷ thứ ba truớc Tây lịch. Sách kể chuyện Vua A Dục là nguời 
đầu tiên đã thống nhất nuớc Ân Độ, và sau khi quy y Phật giáo ông đã 
phái các sứ giả đi khắp noi trong nuớc để truyền bá đạo Phật. 

Còn có một bản tiểu sử bằng chữ Hán tuơng tự nhu cuốn này, 
nhan đề là “A Dục Vuong Truyện” (Đại Chánh Đại Tạng Kinh số 
2042). Vì nội dung hai cuốn gần giống nhau, cho nên nguời ta tin rằng 
chúng đã đuợc dịch ra từ cùng một nguyên bản. 

— oOo— 

93. Mã Minh Bồ Tát Truyện 

1 quyên 

Do Cưu Ma La Thập (Kumarajỉva) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 2046 

Đây là cuốn tiểu sử của Bồ Tát Mã Minh (Asvaghosa) (sinh vào cuối 
thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch). Còn có nhiều sách khác nói về cuộc đời 
ngài Mã Minh, nhung chúng không nhất trí về nội dung, về các thời 
điểm niên lịch và về các địa danh. Trong cuốn sách này cũng có nhiều 
nghi vấn, nhung dù sao nó vẫn là một bản tiểu sử rất có quan trọng về 
vị Bồ Tát “học giả thi sĩ” Mã Minh. 

— oOo— 

94. Long Thọ Bồ Tát Truyện 

1 quyên 

Do Cưu Ma La Thập (Kumarajỉva) dịch 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 2047 

Long Thọ Bồ Tát Truyện là cuốn tiểu sử của Bồ Tát Long Thọ 
(Nagarjuna) - ngài sống trong khoảng thời gian từ 150 tói 250 sau Tây 
lịch - một nguời đuợc tất cả các tông phái Phật giáo Nhật Bổn sùng 
bái. 


Theo các học giả, cuốn tiểu sử này chỉ là một văn bản đuợc viết 
lại từ một đoạn nói về Long Thọ trong cuốn “Phú Pháp Tạng Nhân 
Duyên Truyện” (Đại Chánh Đại Tạng Kinh số 2058), một cuốn sách 


gồm tiểu sử của 28 vị cao tăng đã có công truyền bá Phật giáo sau khi 
Đức Phật Thích Ca nhập diệt. 

Nhung, nếu xét sự kiện rằng sách này là do Cuu Ma La Thập dịch 
sang Hán văn thì có thể nguyên bản là một cuốn sách riêng biệt. 


— oOo— 

95. Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Su Truyện 
1 quyên 

Do Chân Đe (Paramartha) dịch 
Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh so 2049 

Bà Tấu Bàn Đậu là phiên âm sang chữ Hán từ chữ Phạn của 
Vasubandhu, tên này truớc đây đuợc dịch sang chữ Hán là “Thiên 
Thân,” nhung về sau này đuợc dịch là “Thế Thân” và chữ này đuợc 
dùng cho tới nay. Thế Thân là một học giả tăng sĩ đuợc coi là xây dựng 
nền móng cho phái Du Già (Yogacara) của Phật giáo Đại Thừa. Ngài 
đã từng đuợc nói tới trong nhiều cuốn sách, nhung đây là cuốn tiểu sử 
riêng biệt duy nhất viết về ngài, và nó đã đuợc gọi bằng vài tên khác 
nhau: “Thế Thân Truyện,” “Thiên Thân Truyện,” và “Bà Tẩu Bàn Đậu 
Truyện.” 


— oOo — 

96. Đại Đuờng Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Su Truyện 

10 quyên 

Do Huệ Lập (Huỉ-lỉ) soạn 
và do Nhan Tôn ( Yen-ts ’ang) bô khuyết 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh so 2053 

Sách này cũng đuợc gọi vắn tắt là “Từ Ần Tự Tam Tạng Pháp Su 
Truyện,” là tiểu sử của ngài Huyền Trang (Hsuan-tsang), tác giả của 
“Đại Đuờng Tây Vực Ký” (số 100). Sách này bắt đầu với sự chào đời 
của pháp su Huyền Trang, rồi mô tả cuộc hành trình của ngài kéo dài 
hon 10 năm đi từ Trung Hoa sang Ân Độ đế suy tìm thành quả của ngài 
sau khi trở về Trung Hoa. Vì vậy, đây là một bản tuờng thuật tiểu sử 
đầy đủ. 


Trong khi cuốn “Đại Đường Tây Vực Ký” được viết căn cứ vào 
những quan sát tận mắt, chẳng hạn như những đặc điếm về địa lý trên 
đường đi, v.v... cuốn “Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện” này tập 
trung vào những chuyện trọng yếu trong cuộc hành trình. 

Cũng nên nói thêm rằng bộ tiểu thuyết “Tây Du Ký” được viết 
vào đời nhà Minh là mô phỏng theo cuốn sách này. 

Chữ “Hoàng Bá Sơn” trong nhan đề là tên của Núi Hoàng Bá, nơi 
cư trú của Hi Vận, và chữ “Đoạn Te” là danh hiệu Thiền sư của ngài. 


— oOo— 

97. Cao Tăng Truyện 
14 quyên 

Do Huệ Giao (Huỉ-chỉo) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 2059 

Cuốn “Cao Tăng Truyện” còn có tên là “Lương Cao Tăng Truyện,” ghi 
chép tiểu sử của một số vị cao tăng Trung Hoa nổi danh sống trong một 
thời kỳ 453 năm, từ năm 67 sau Tây lịch - là thời điếm được coi nhu 
Phật giáo bắt đầu du nhập vào Trung Hoa - tới năm 519. Sách này bao 
gồm tiểu sử đầy đủ của 257 cao tăng, cùng với tiểu sử tóm tắt của 243 
cao tăng khác. 

Thông thường, những sách tiểu sử nói về các cao tăng đều được 
gọi là “Cao Tăng Truyện,” và đây là cuốn sách xưa nhất thuộc loại này. 
Sách này được chia thành 1 6 phần, tuỳ theo những thành tích của các 
vị cao tăng được kể tiểu sử ở đây. 

— oOo— 

98. Tỳ Kheo Ni Truyện 
4 quyên 

Do Bảo Xướng (pao-ch ’ang) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 2063 


Sách “Tỳ Kheo Ni Truyện” gồm tiểu sử của 65 vị ni su người Trung 
Hoa, sống trong thời gian khoảng 160 năm, từ đời Đông Tấn tới đời 
nhà Lưong. Bài tựa của cuốn sách này nói rằng thời trước người ta gặp 
nhiều vị ni sư đạo hạnh, nhưng tới đời nhà Lưong, khi cuốn sách này 
được soạn, thì người thấy rất ít ni sư tu trì theo những giới luật tu viện. 
Vì vậy soạn giả sách này thu thập những tài liệu và những lời kể lại của 
các bậc trưởng thượng đế viết thành sách, đế cung cấp những tấm 
gưong cho các tỳ kheo ni đời sau noi theo. 


— 0O0— 

99. Cao Tăng Pháp Hiển Truyện 
1 quyên 

Do Pháp Hiên (Pha-hsien) ghi chép 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh sổ 2085 

Cuốn “Cao Tăng Pháp Hiển Truyện” là tiểu sử của Pháp Hiển do chính 
ngài ghi chép lại những cuộc du hành ỏ Ân Độ, còn được gọi tên là 
“Phật Quốc Ký” và “Lịch Du Thiên Trúc Ký Truyện” (Ký Sự về 
Những Cuộc Du Hành ở Ấn Độ). 

Pháp Hiển bắt đầu du hành vào năm 399 sau Tây lịch đế đi tìm 
Đạo Pháp. Ngài đi qua Trung Á (người Trung Hoa gọi là “Tây Vực”) 
và tới Tây Bắc Ân Độ, từ đó ngài tới vùng Trung Ấn, thăm viếng các 
chùa chiền trên lộ trình. Rồi ngài đi hành hưong tới nhiều noi mang 
những dấu tích của Đức Phật Thích Ca, đồng thời học những kinh sách 
và quy luật của các tu viện Phật giáo, và sao chép nhiều kinh sách. Từ 
Ãn Độ ngài vượt biến sang Tích Lan, rồi trở về Trung Hoa bằng đường 
biển, về tới Trung Hoa vào năm 412. Cuốn sách này thuật lại những 
chuyện tai nghe mắt thấy và những kinh nghiệm trải qua trong cuộc 
hành trình. 

Đây là nguồn tư liệu quý báu về Phật giáo và văn hóa Phật giáo 
Ãn Độ và vùng Trung Á vào đầu thế kỷ thứ 5, và là bản ký sự lâu đời 
nhất của một vị cao tăng Phật giáo viết về những cuộc du hành của 
ngài ở Ân Độ. 


— oOo — 


100. Đại Đường Tây Vực Ký 
12 quyên 

Do Huyền Trang ghi lại 
và do Biện Cơ (Pien-chỉ) soạn 
ạỉ Chánh Đại Tạng Kỉnh so 2087 


Tác phẩm này thường được gọi là “Tây Vực Ký,” thuật lại những cuộc 
hành trình của Huyền Trang ở Trung Á và Ân Độ từ năm 627, khi ngài 
khởi hành từ Trung Hoa, cho tới khi ngài trở về vào năm 645. Sách này 
đệ tử của Huyền Trang là Biện Cư viết lại, căn cứ vào những lời ghi 
chép trong những cuộc hành trình của ngài. Nội dung nói về những vấn 
đề như tình trạng Phật giáo đương thời, và về địa dư, phong tục, công 
nghiệp và chính trị của 110 quốc gia mà Huyền Trang đã đi qua và 28 
quốc gia mà ngài đã được nghe người khác thuật lại. 

Vì vậy, đây là một tài liệu lịch sử quý giá, ghi rõ những khoảng cách, 
phương hướng và ngôn ngữ địa phương. Sách này có thế dùng làm tài 
liệu về khảo cổ và về những cuộc hành trình thời xưa. 


— oOo — 

101. Đường Đại Hòa Thượng Đông Chinh Truyện 

1 quyên 

Do Nguyên Khai (Yaun-k ’aỉ) soạn 
Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh sổ 2089 

Nhan đề sách có nghĩa là “Truyện về Chuyến Đi Miền Đông của Vị 
Đại Hòa Thượng Đời Đường,” hòa thượng này là Giám Chân (Chien- 
Chen) Hòa Thượng, vị cao tăng Trung Hoa đời nhà Đường đã có công 
truyền bá toàn bộ giới luật của tự viện Phật giáo vào Nhật Bổn ở thời 
đại Nại Lương (Nara). Sách này chia làm ba phần. Phần thứ nhất gồm 
thời kỳ từ lúc Giám Chân bắt đầu tiếp xúc với Phật giáo cho tới khi 
ngài gặp gỡ hai tăng sĩ Nhật Bổn tới Trung Hoa du học. Phần thứ nhì 
thuật lại về 6 lần ngài cố gắng vượt biến sang Nhật Bổn. Và phần thứ 
ba tóm lược về những chuyện sau khi ngài tới Nhật cho tới khi ngài 
viên tịch. 


Quan trọng nhất là phần thứ nhì, mô tả chi tiết về những gian nan 
mà Giám Chân và phái đoàn của ngài đã phải trải qua truớc khi có thể 
đặt chân lên Nhật Bổn. Toàn thế tác phấm là một sử liệu quan trọng nói 
rõ về một giai đoạn truyền bá Phật giáo sang Nhật Bổn. 


— oOo— 

102. Hoằng Minh Tập 
1 quyến 

Do TăngHựu (Seng-huu) thu thập 
Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh so 2102 

Chữ “Hoang Minh” trong nhan đề là tóm tắt những chữ “hoang đạo 
minh giáo” (có nghĩa là “truyền bá đạo và làm sáng tỏ giáo lý”). Sách 
này do Tăng Hựu đời nhà Luong soạn, là một tuyến tập gồm những 
nhà luận thuyết về Phật giáo mà ngài cho rằng hữu ích và đuợc viết 
trong thời kỳ 500 năm truớc. Muời một quyến đầu - bao gồm những 
câu trả lời của các Phật tử đối với những lời phê phán của Nho giáo và 
Lão giáo, minh xác về những tuong đồng và dị biệt giữa những giáo lý 
của Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo; trong khi ba quyến cuối cùng 
gồm những bài luận thuyết bàn trực tiếp về giáo lý Phật giáo. 

Toàn bộ sách này đuợc viết bằng thế văn dễ hiểu đối với một độc 
giả trung bình; do đó nó là một nguồn tu liậu trọng yếu về tình hình của 
Phật giáo đuong thời. 


— oOo— 

103. Phá Uyển Châu Lâm 
100 quyên 

Do Đạo Thế (T ao-shih) soạn 
Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh so 2122 

Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì đây là một bộ tự điến bách khoa về Phật 
giáo. Nội dung bao gồm từng tiết mục giải thích về giáo lý, những 
thuật ngữ và những khái niệm của Phật giáo; đồng thời cũng bao gồm 
nhiều trích dẫn từ những kinh điển. Trong số những trích dẫn đó có 
nhiều đoạn mà nguyên bản ngày nay đã bị thất lạc, vì vậy đây là một 


nguồn tài liệu quí giá. Ngoài ra, những trích dẫn đó đuợc phân loại tùy 
theo nội dung của chúng; do đó rất tiện để tham khảo, cho nên sách này 
từ truớc đến nay đã đuợc nhiều học giả dùng tới. 

Toàn bộ đuợc phân chia thành 100 quyến và nội dung lại đuợc 
phân loại thành 668 tiểu mục. 


— oOo— 

104. Nam Hải Ký Qui Nội Pháp Truyện 
4 quyên 

Do Nghĩa Tịnh (I-ching) soạn 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh sổ 2125 

Nhan đề chính thức của sách này là “Đại Đuờng Nam Hải Ký Qui Nội 
Pháp Truyện” - có nghĩa là nói về những thực hành Phật giáo trong 
vùng Nam Hải (ngày nay là quần đảo Nam Duong và Mã Lai) vào thời 
Đại Đuờng - thuờng đuợc gọi tắt là “Nam Hải Ký Qui Truyện.” 

Nghĩa Tịnh xuất phát từ Trung Quốc năm 671 để tới Ấn Độ và 
vùng Đông Nam Á, và sách này ghi chép tỉ mỉ mhững quan sát của 
ngài về những giới luật và sinh hoạt trong các ngôi chùa mà ngài đã tới 
viếng. Sau khi viết tại chỗ, ngài sai nguời đem tài liệu về Trung Quốc 
để giúp cho các tăng sĩ Trung Hoa biết rõ về những giới luật nghiêm 
khắc của các tăng sĩ ở Ân Độ và các nuớc láng giềng, để có thể phản 
tỉnh về những giới luật tu hành của chính họ. 

Vì vậy, đây là một nguồn tu liệu quí giá về cách tổ chức của Phật 
giáo trong các nuớc đó và những giới luật tu hành đuong thời. 

— oOo— 

105. Phạn Ngữ Tạp Danh 
1 quyên 

Do lễ Ngôn (Lỉ-yen) thu thập 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 2135 

Sách này thu thập những chữ Phạn và có thế coi nhu là một cuốn tự 
điển Phạn- Hán, bao gồm 1,205 chữ Hán thuờng dùng hàng ngày và 
những chữ Phạn tuong đuong với chúng. Những chữ ghi trong sách 


này được sắp xếp tùy theo ý nghĩa, do đó đây là một sách tham khảo rất 
tiện dụng đối với những người bắt đầu học chữ Phạn. Những chữ Phạn 
dùng đế phiên dịch từ chữ Hán lại được chỉ dẫn bằng cả chữ Hán và 
mẫu tự chữ Phạn; vì vậy đây là một tài liệu quan trọng đế đánh giá tiêu 
chuẩn của việc nghiên cứu chữ Phạn ở Trung Hoa vào thời đó. 

— 0O0 — 

PHẦN III - KINH ĐIÊN NHẬT BỔN 


106. Thắng Man Kinh Nghĩa Sớ 
1 quyên 

Do Thái tử Thánh Đức (Shokotu) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 2185 

Đây là sách chú giải về cuốn “Thắng Man Kinh” (Srimala-sutra) (số 
16), và cuốn được coi là tác phẩm sớm nhất trong số ba cuốn “Tam 
Kinh Nghĩa Sớ” do Thái Tử Thánh Đức biên soạn. 

Cuốn biên niên sử “Nhật Bổn Thư Ký” nói rằng Thái Tử Thánh 
Đức đã thuyết giảng về Thắng Man Kinh cho Nữ Thiên Hoàng Thôi 
Cổ (Suiko) nghe. Người ta cho rằng Thái Tử Thánh Đức đã chọn cuốn 
kinh này là vì nhân vật chính trong Thắng Man Kinh là một phụ nữ - 
tức là bà Thắng Man (Srimala) - trong khi bà Thôi cổ là vị thiên hoàng 
đầu tiên trong lịch sử Nhật Bổn. về sau, những lời thuyết giảng của 
Thái Tử Thánh Đức được thu thập lại thành cuốn sách này. 

Dù sao chăng nữa, đây là tác phẩm đầu tiên do một người Nhật viết. 

— oOo — 

107. Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ 
5 quyên 

Do Thải Tử Thánh Đức soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 2186 

Đây là sách chú giải về cuốn “Duy Ma Kinh” (Vimalakirtirdesa-sutra) 
(số 27), và là một trong ba cuốn “Tam Kinh Nghĩa Sớ” do Thái Tử 
Thánh Đức biên soạn. Người ta cho rằng một trong những lý do quan 


trọng đê chú giải là vì nhân vật chính Duy Ma (Vilamakirti) không phải 
là một tỳ kheo xuất gia là một bồ tát tại gia, tuơng tự nhu truờng hợp 
của chính Thái Tử. 

Truớc đây có những nghi vấn về chuyện có phải sách này thực sự 
do Thái Tử Thánh Đức soạn hay không. Tuy nhiên, ngày nay cũng 
không có chứng cớ xác thực nào cho thấy sách này do ai khác viết ra 
chứ không phải do tác giả của hai cuốn khác trong “Tam Kinh Nghĩa 
Sớ” viết. Vì vậy, điều hợp lý nhất là có thể tin rằng Thái tử Thánh Đức 
là tác giả cả ba cuốn đó. 


— oOo— 

108. Pháp Hoa Nghĩa Sớ 
4 quyên 

Do Thải Tử Thánh Đức soạn 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh sổ 2187 

Đây là sách chú giải về “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” (số 12), và là một 
trong ba cuốn “Tam Kinh Nghĩa Sớ” do Thái Tử Thánh Đức biên soạn. 
Tuy tác giả có tham khảo những lời chú giải Hán văn về Pháp Hoa 
Kinh, nhung trong sách này rõ ràng là có những ý kiến riêng của chính 
ông. Vì vậy có thể coi rằng đây là cuốn sách giải thích về tu tuởng Phật 
giáo đầu tiên do một nguời Nhật viết. 

Đặc biệt là sự đánh giá của tác giả đối với nội dung của Pháp Hoa 
Kinh nhu là “Nhất Đại Thừa” đã tạo ảnh huởng sâu rộng đối với Phật 
giáo Nhật Bốn sau này. Thật sự trong lịch sử Phật giáo Nhật Bon, Pháp 
Hoa Kinh đã đuợc coi là một trong những kinh điến quan trọng nhất. 

— oOo — 

109. Bát Nhã Tâm Kinh Bí Kiện 
1 quyên 

Do Không Hải (Kukaỉ) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh so 2203-A 

Ngày nay cuốn “Bát Nhã Tâm Kinh” (gọi tắt là “Tâm Kinh”) vẫn còn 
đuợc nhiều tông phái Phật giáo Nhật Bổn sử dụng, và trong những thế 


kỷ qua nó đã được nhiều người viết chú giải. Nhưng đặc điếm của cuốn 
này - nhan đề có nghĩa là “bí kíp khai mở Bát Nhã Tâm Kinh” - được 
viết từ lập trường của phái Chân Ngôn (Shingon) của Phật Giáo, và nó 
xác định rằng Tâm Kinh đích thực là một kinh đien Mật giáo. 

Đầu tiên, Không Hải bàn về đại ý, nhan đề và những bản dịch 
khác nhau của cuốn kinh này từ lập trường của Mật giáo, kế đó ngài 
phân chia nó thành 5 phần và giải thích về mỗi phần. Theo như lời ghi 
chú ở cuối sách thì cuốn sách chú giải này được viết do lệnh của thiên 
hoàng đương thời khi nước Nhật đang bị bệnh dịch hoành hành. 

— oOo— 

110. Đại Thừa Pháp Tướng Nghiên Thần Chương 

5 quyên 

Do Hộ Mạng (Gomyo) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 2309 

Năm 830, Thiên Hoàng Thuần Hòa (Junna) ra lệnh cho mỗi tông phái 
Phật giáo đệ trình cho ông một bản luận thuyết trình bày sơ lược về 
những điều cốt yếu trong giáo lý của họ. Sáu tác phấm trình lên cho vị 
thiên hoàng được gọi chung là “Thiên Trường Lục Bổn Tông Thơ,” và 
đây là một trong những cuốn sách đó, do tông phái Pháp Tướng trình 
bày. 


Tác giả Hộ Mạng là học giả Phật giáo nổi tiếng nhất vào đầu Thời 
Đại Bình An (Heian) ở Nhật và ông viết rất nhiều sách, nhưng tác 
phấm còn sót lại của ông chỉ còn cuốn này. Tác phẩm này quan trọng 
không những vì nó là một trong “Lục Bổn Tông Thơ” mà còn vì giá trị 
của nó đế dùng làm tài liệu nghiên cứu về tư tưởng của phái Duy Thức 
Nhật Bổn. 


— oOo— 


111. Quán Tâm Giác Mộng Sao 
3 quyên 

Do Lương Biến (Ryohen) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh so 2312 


Chữ “Quán Tâm” (quan sát cái tâm) trong nhan đề muốn nói rằng 
không có hiện tuợng ngoại tại nào tồn hữu một cách độc lập đối với 
tâm trí con nguời, và “Giác Mộng” (thức dậy từ giấc mộng) ngụ ý dùng 
trí tuệ quán sát đế tỉnh dậy từ giấc mộng của sự tồn hữu mê muội để 
giác ngộ chân lý. 

Nói cách khác, sách này trình bày một sự dung hòa giữa tu tuởng 
của phái Duy Thức với Phật giáo Đại Thừa, từ lập truờng của phái Duy 
Thức, đuợc viết ra đế đối kháng với truờng phái “Tân Phật Giáo” trong 
thòi đại Liêm Thuơng (Kamakura) ở Nhật Bổn. Vì vậy sách này có thể 
đuợc coi nhu một kinh điến nhập môn về tu tuởng của phái Duy Thức. 

Tác giả Luơng Biến là nguời thông đạt tu tuởng của các phái Hoa 
Nghiêm Tông, Luật Tông và Tịnh Độ Tông, cho nên những lý luận 
trong sách này đôi khi có ve thiếu chính thống đối với phái Duy Thức. 


— oOo— 

112. Luật Tông Cuong Yếu 
2 quyên 

Do Ngưng Nhiên (Gyomen) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 2348 

Tác giả sách này còn có một cuốn khác nhan đề là “Bát Tông Cuơng 
Yeu” (số 136), trong đó nói đại cuơng về 6 tông phái Phật giáo Nhật 
Bổn trong thời đại Nại Luơng (Nara) và 2 tông phái trong thời đại Bình 
An (Heina). Trong khi cuốn “Luật Tông Cuơng Yeu” này chỉ bàn về 
phái Luật Tông (Risshu), và nói chi tiết về những giáo lý và lịch sử của 
phái này. 

Tác giả thuyết minh về địa vị của giới luật trong việc tu hành Phật 
giáo, và dùng những từ ngữ cụ thể và lập truờng của một nguời tu hành 
để bàn về nhiều hình thức giới luật, từ những giới luật của phái Nguyên 
Thủy cho tới phái Đại Thừa, và nói về sự luu truyền của từng điều 
khoản trong bộ giới luật về tu hành, từ Ân Độ truyền qua Trung Hoa 
rồi truyền tới Nhật Bổn, đồng thời nói về những thay đối từ xua cho tới 
thòi của tác giả. 


— oOo— 


113. Thiên Thai Pháp Hoa Tông Nghĩa Tập 
1 quyên 

Do Nghĩa Chân (Gishin) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 2366 

Vào đầu Thời Đại Bình An (khoảng năm 830), Thiên Hoàng Thuần 
Hòa (Junna) ban sắc lệnh cho mỗi tông phái Phật giáo đệ trình cho ông 
một cuốn luận thuyết nói đại cuơng về những giáo lý chính yếu của họ. 
Những sách đó đã đuợc gọi chung là “Lục Bổn Tông Thơ,” và cuốn 
“Thiên Thai Pháp Hoa Tông Nghĩa Tập” này nằm trong số đó. Tác 
phẩm này - thuờng đuợc gọi tắt là “Thiên Thai Tông Nghĩa Tập” - nói 
sơ luợc về những giáo nghĩa của tông phái Thiên Thai. 

Nội dung sách này giải thích ngắn gọn và rõ ràng về đa số những giáo 
nghĩa chính yếu của phái Thiên Thai, vì vậy nó rất tiện để độc giả làm 
quen với những giáo nghĩa của phái này. 


— oOo— 

114. Hiển Giới Luận 
3 quyên 

Do Toi Trừng (Saỉcho) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 2376 

Tác giả Tối Trừng cực lực chống đối giới luật tu hành của phái Tiểu 
Thừa (Hinayàna) và ông chủ truơng rằng nên theo giới luật của phái 
Đại Thừa (Mahàyanà). Đe hỗ trợ những ý kiến của mình, ông đã trình 
lên triều đình Nhật cuốn sách “Sơn Gia Học Sinh Thức” (số 115), gồm 
ba phần, và nói về những qui luật của giới tăng sĩ thuộc phái Thiên 
Thai. Nhung vì bị 6 tông phái Phật giáo thời Nại Luơng chổng đối 
mạnh mẽ, cho nên Tối Trừng không nhận đuợc sự ủng hộ của triều 
đình đối với những pháp qui đó, vì thế ông đã viết cuốn sách này đế 
phản công lại những lý luận của các tông phái thời Nại Luơng chống 
đối bốn điều khoản trong phần thứ ba của cuốn “Sơn Gia Học Sinh 
Thức.” 


— oOo— 


115. Sơn Gia Học Sinh Thức 
1 quyên 

Do Toi Trừng (Saỉcho) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 2377 

Sách này bao gồm những qui tắc do Tối Trừng, người sáng lập tông 
phái Thiên Thai ở Nhật Bon, đặt ra cho các tăng-học-sinh trẻ tuổi tu tập 
trong các tự viện của phái này tuân thủ. 

Đoạn thứ nhứt gồm 6 đề mục và liệt kê những qui luật dành cho 
hai tăng-học mà triều đình mỗi năm tiến cử họ đi học với phái Thiên 
Thai. Đoạn thứ nhì gồm 8 đề mục, trong đó giải thích rõ chi tiết về 
những qui luật này; và đoạn thứ ba gồm 4 đề mục, bàn về những giới 
luật của Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tất cả ba nhóm qui luật nói trên được 
gọi chung là “Sơn Gia Học Sinh Thức” (có nghĩa là “những qui luật 
dành cho các học sinh tại trường trên núi”) 

Vào thời của Tối Trừng, các tăng sĩ cần phải qui theo những giới 
luật của Tiển Thừa thì mới được triều đình chính thức nhìn nhận là 
tăng sĩ. Tối Trừng phản đối điều này, và ông đề xướng hãy thay thế 
bằng những giới luật Đại Thừa căn cứ vào “Phạm Võng Kinh” (số 46). 

Sách này ghi lại ba thỉnh nguyện thư mà Tối Trừng đệ trình lên 
triều đình đế xin chấp thuận những giới luật Đại Thừa. 

— oOo— 

1 16. Bí Tàng Bảo Thược 
3 quyên 

Do Không Hải (Kukai) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 2426 

Vào đầu thời đại Bình An (khoảng năm 830) Thiên Hoàng Thuần Hòa 
ra lệnh cho đại biếu của mỗi tông phái Phật giáo hãy dâng lên cho ông 
một bản luận thuyết trong đó tóm lược những giáo nghĩa của tông phái 
họ. Trong số 6 bản luận thuyết trình lên thiên hoàng có “Thập Trụ Tâm 
Luận” (Luận về 10 cấp Bậc Của Tâm) (thập trú tâm giáo án) (Đại 
Chánh Đại Tạng số 2425) do Không Hải viết, phái Chân Ngôn 
(Shingon). Tuy nhiên, bộ sách này quá đồ sộ so với những bản luận 
thuyết của các tông phái khác dâng lên thiên hoàng, vì vậy Không Hải 


được yêu cầu hãy trình lên một bản luận thuyết giản lược hơn. Ket quả 
đưa tới tác phấm “Bí Tàng Bảo Thược” này (nhan đề có nghĩa là “chìa 
khóa quí báu mở vào kho tàng bí mật”). 

Phương pháp của Không Hải đế làm sáng tỏ lập trường của phái 
Chân Ngôn là thiết lập một hệ thống phê bình gồm “10 cấp bậc của 
tâm,” (thập trú tâm giáo phán) không những bàn về những tông phái 
Phật giáo khác nhau mà còn bàn cả tới những tôn giáo khác ở Ân Độ 
và Trung Hoa; và tác giả xếp hạng phái Chân Ngôn ở cấp bậc cao nhất 
trong tất cả các tông phái. 


— 0O0— 

117. Biện Hiển Mật Nhị Giáo Luận 
2 quyến 

Do Không Hải soạn 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh sổ 2427 

Nhan đề có nghĩa là “luận về những khác biệt giữa hai giáo lý hiến giáo 
và mật giáo (của đạo Phật)” và thường được gọi tắt là “Nhị Giáo 
Luận.” Như nhan đề đã ngụ ý, nội dung là sự so sánh những khác biệt 
về phẩm chất giữa hai phái “Hiển Giáo” và “Mật Giáo.” Không Hải kết 
luận rằng giáo nghĩa của Mật Giáo cao siêu hơn. 

Những điếm bàn luận trong sách này là: Các vị Phật đã biếu hiện 
hai loại giáo nghĩa nội dung của các giáo nghĩa, thời gian cần thiết để 
thảnh Phật, và những lợi ích từ hai giáo lý khác nhau. Qua những lời 
trích dần từ nhiều kinh điến. Không Hải chứng minh rằng Mật Giáo 
siêu việt hơn Hiến Giáo trong tất cả những điếm nêu trên. 


— oOo— 


118. Tức Thân Thành Phật Nghĩa 
1 quyên 

Do Không Hải soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh so 2428 


Trước thời của Không Hải, Phật giáo Nhật Bổn cho rằng người ta có 
thể trở thành Phật sau khi đã trải qua một thời gian rất dài, với nhiều 
kiếp luân hồi sinh tử; người Nhật gọi điều đó là “tam kiếp thành Phật” 
(ba kiếp thành Phật). Nhưng trong sách này Không Hải nêu ra ý kiến 
rằng người ta có thể trở thành Phật ngay trong nhục thân này, nghĩa là 
“tức thân thành Phật.” Vì vậy, tác phấm của ông minh xác lập trường 
của phái Chân Ngôn chủ trưong rằng việc tu hành có thể dẫn tới “tức 
thân thành Phật.” 

Khi xét tới sự kiện cuốn luận thuyết “Tức Thân Thành Phật 
Nghĩa” của Không Hải đã tạo ảnh hưởng quan trọng đối với Phật giáo 
Nhật Bốn về sau này, người ta có thế nói rằng nó là một tác phấm hết 
sức trọng yếu về mặt triết lý. 


— oOo— 

119. Thanh Tự Thực Tướng Nghĩa 
1 quyên 

Do Không Hải (Kukai) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 2429 

Trong giáo lý của phái Chân Ngôn có thuyết cho rằng những hành vi 
của thân thể, của ngôn ngữ, và của ý thức nhân loại, trên bản chất thì 
tương ứng với những hành vi của một vị Phật. Do đó ba loại hành vi 
này được gọi là “thân mật,” “khẩu mật,” “ý mật,” và chúng được gọi 
chung là “tam mật.” Cuốn “Thanh Tự Thực Tướng Nghĩa” (Ý Nghĩa 
của Ầm Thanh, Chữ và Thực Thể) này nói về “bí mật của ngôn ngữ.” 

Trích dẫn từ cuốn “Đại Nhựt Kinh” (mahavairocana-sutra) (số 
39), Không Hải nói rằng “thanh” và “từ” trong thực chất là những biếu 
hiện của đức tánh Đại Nhựt Như Lai (Mahavairocana), và Đại Nhựt 
Như Lai chính là hiện thân của chân lý; vì vậy những ngôn (hay “chú 
ngữ” - mantras) thực sự là những biểu hiện của chân lý. Sự thật là danh 
hiệu của phái Chân Ngôn (Shingon) rút ra từ quan điểm cho rằng từ 
ngữ chính là chân lý. 


— oOo— 


120. Nghĩa Chữ “Hùm” 

1 quyên 

Do Không Hải (Kukai) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 2430 

Chữ “ ” là phiên âm theo Hán tự của chữ “Hum” trong Phạn ngữ, đây 
là chữ cuối cùng trong các chữ của Phạn ngữ, trái nguợc với chữ “a” là 
chữ cái đầu tiên. 

Cuốn này nhan đề là “Nghĩa Chữ ‘Hum’,” bàn về những ý nghĩa 
phiến diện và ý nghĩa thâm sâu của chữ đó, và sách này đuợc coi là 
kinh điến mà tín đồ của phái Chân Ngôn cần phải đọc. 

Những ý nghĩa phiến diện của chữ “hùm” đuợc bàn từ lập truờng 
của Hiển Giáo, trong khi ý nghĩa thâm sâu của chữ này đuợc bàn từ 
quan điếm của Mật Giáo. 


— oOo— 

121. Ngũ Luân Cửu Tự Minh Bí Mật Thích 
1 quyên 

Do Giác Hoàn (Kukuhan) soạn 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh so 2514 

Vào cuối Thời Đại Bình An (Heian), là thời của tác giả sách “Ngũ 
Luân Cửu Tự Minh Bí Mật Thích” (nghĩa là “cách giải thích bí mật về 
năm bánh xe và chú ngữ chín chữ”), ở Nhật Bon ngày càng nhiều 
nguời tin thuyết vãng sanh vào cõi Tây phuong cực lạc. Trong sách 
này tác giả dùng lập truờng của Mật Giáo đế nói rằng Đại Nhựt Nhu 
Lai (Mahavaicorana) và Phật A Di Đà thật sự chỉ là một, rằng Mật 
Nghiêm Tịnh Độ (Ghana vyuha) của Đại Nhựt Nhu Lai và Tây phuơng 
cực lạc của Phật A Di Đà cũng cùng là một nơi, và rằng đuợc tái sanh 
ở Tây phuơng cực lạc cũng giống nhu đạt tới phật vị. 

Chữ “Ngũ Luân” trong nhan đề là nói về năm nguyên tổ của tất cả 
những hiện tuợng nơi trần thế, gồm “thổ, thủy, hỏa, phong, và không” 
(đất, nuớc, lửa, gió và không khí); và chữ “Cửu Tự” là chú ngữ 
(mantra) của Phật A Di Đà, là chữ Phạn gồm 9 vần. Tác giả muốn nói 
rằng, vì ngũ luân và chính chữ này là giống hệt nhau, cho nên Đại Nhựt 
Nhu Lai và Phật A Di Đà cũng hoàn toàn giống nhau. 


Sách này được coi là trọng yếu vì nó trình bày quan điếm của Mật 
Giáo đối với Phật A Di Đà và cảnh giới Tây phương cực lạc. 


— oOo— 

122. Mật Nghiêm Viện Phát Lộ Sám Hối Văn 
1 quyên 

Do Giác Hoàn (Kakuhan) soạn 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh sổ 253 7 

Giác Hoàn, tác giả sách này và là người sáng lập chi nhánh “Tân 
Nghĩa” của phái Chân Ngôn, đã từ quan năm 41 tuổi, tự giam mình 
trong một gian phòng tại Chùa Mật Nghiêm đế im lặng tham thiền suốt 
1,500 ngày. Sách này được viết trong thời kỳ đó bằng thế thơ, gồm 44 
câu thất ngôn. 

Có thế nói rằng hành vi này là đế bày tỏ sự “sám hối tuyệt đối,” 
trong đó tác giả sám hối về ác nghiệp không những của chính mình mà 
cả tới những ác nghiệp của người khác. Giác Hoàn buồn lòng về những 
hành vi thiếu đạo đức của các tăng sĩ đương thời, cho nên có lẽ ông 
muốn hành trình nhu vậy đế cảnh tỉnh những người trong giới Phật 
giáo. 


Cho tới ngày nay các tăng sĩ thuộc những giáo phái bắt nguồn từ 
phái Tân Nghĩa vẫn tụng đọc kinh sách này ít nhất một lần mỗi ngày. 

— oOo— 

123. Hưng Thiền Hộ Quốc Luận 
3 quyên 

Do Vinh Tây (Eisaỉ) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 2543 

Nhan đề có nghĩa là “luận về truyền bá Thiền để bảo vệ quốc gia,” nội 
dung chủ trương rằng sự nhìn nhận Thiền như là một tông phái Phật 
giáo độc lập là điều cần thiết đối với cả Phật giáo lẫn sự thịnh vượng 
của quốc gia. Tác giả Vinh Tây đã đem giáo lý của phái Lâm Te từ 
Trung Hoa truyền vào Nhật Bổn, vì vậy ngài bị phái Thiên Thai và các 


phái Phật giáo truyền thống khác của Nhật cực lực công kích. Đe trả lời 
họ, ngài viết tác phấm này, nhấn mạnh rằng việc truyền bá Thiền chính 
là để giúp bảo vệ nuớc Nhật. 

Toàn bộ tác phẩm gồm 10 chuơng, và tác giả trích dẫn những kinh 
điến Phật giáo đế hỗ trợ cho tất cả những luận cứ của ngài. Một bản 
tiểu sử đơn giản về Vinh Tây do một người khuyết danh viết đã được 
thêm vào phần tựa của sách này. 

— oOo— 

124. Phổ Khuyến Tọa Thiền Nghi 
1 quyên 

Do Đạo Nguyên (Dogen) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 2580 

Nhan đề có nghĩa là “khuyến khích mọi người tọa thiền,” do Đạo 
Nguyên, vị khai tổ của phái Tào Động (Soto) ở Nhật Bổn, viết vào năm 
1227 ngay sau khi ngài trở về Nhật từ Trung Hoa. Nội dung nói rõ về ý 
nghĩa đích thực của tọa thiền và nhấn mạnh sự quan trọng của việc 
thực hành môn này. 

Đạo Nguyên coi rằng tọa thiền không phải là một phương tiện đế 
khai ngộ kiến tánh mà chính là bao gồm tất cả sự thực hành Phật giáo, 
và ngài chủ trương rằng việc thực hành tọa thiền tương đương vói 
chính trạng thái của một vị Phật. Sách này được viết để phổ biến những 
ý kiến của tác giả về tọa thiền thuần túy, và nó đã trở thành nền móng 
để thành lập phái Tào Động. 

Đây là một tác phấm ngắn, chỉ gồm có 786 chữ; tuy nhiên, nội 
dung của nó không phải là dễ lý giải. 


— oOo— 


125. Chánh Pháp Nhãn Tàng 
95 quyên 

Do Đạo Nguyên (Dogen) soạn 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh so 2582 


Nhan đề có nghĩa là “con mắt và kho tàng của đạo pháp chân chánh,” 
là kiệt tác văn chưong của Đạo Nguyên, vị khai tổ phái Tào Động của 
Thiền Tông, và được viết bằng ngôn ngữ Nhật Bổn (thay vì bằng Hán 
văn cổ điển), nội dung nói về những giáo nghĩa của phái này. Đạo 
Nguyên đã chủ ý viết một bộ sách gồm 100 quyến, nhưng sau, khi chỉ 
viết được 95 quyến thì ngài lâm bệnh và viên tịch. 

Đe làm sáng tỏ lập trường của mình, Đạo Nguyên đã bàn luận tỉ 
mỉ về những khác biệt giữa những quan điếm của ngài với những quan 
điểm của các tông phái Phật giáo khác; vì vậy người ta có thể hiếu rõ 
những tư tưởng của ngài qua tác phấm này. 

Nhan đề “Chánh Pháp Nhãn Tạng” là ý nói những giáo lý chân 
chánh của Đức Phật Thích Ca trong đời ngài. Trong bộ sách, tất cả 
những khía cạnh của giáo lý Phật giáo, của các kinh điển, lối sống và tu 
trì, được trình bày từ lập trường của tác giả. 

Bộ sách này được đánh giá rất cao, và được coi là tác phẩm triết 
học xuất sắc nhất của Nhật Bon. 

— oOo— 

126. Tọa Thiền Dụng Tâm Ký 
1 quyên 

Do Dinh Sơn Chiêu cấn (Keừan Jokin) soạn 
Đại Chánh Đại Tạng Kỉnh sổ 2586 

Nhan đề có nghĩa là “ghi chép những vấn đề cần thận trọng khi tọa 
thiền,” do Dinh Son Chiêu cẩn thuộc phái Tào Động Nhật Bổn soạn - 
tác giả được vinh danh là “Thái Tổ” của phái này và cũng là người 
thành lập ngôi chửa Tổng Trì Tự. Nội dung bàn luận về mục đích và ý 
nghĩa của tọa thiền, và là một Luận điến không thể thiếu đối với tăng sĩ 
của phái Tào Động. 

Sách này nói về những vấn đề hết sức thực tiễn như: sự quan 
trọng, cần phải ăn uống điều độ đế giữ gìn sức khỏe, và cấm mặc y 
phục quá sang trọng hoặc nho bẩn, không nên dam mê những trò choi 
như ca vũ nhạc. Ngoài ra, nội dung nói thêm rằng sự tọa thiền thực 
hành trong phái Tào Động không phải chỉ nằm trong ba điều “giới, 
định, huệ” mà thật ra còn bao gồm hết thảy ba điều đó. 


— oOo— 


127. Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập 

1 quyên 

Do Nguyên Không (Genku) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 2608 

Sách này thuờng đuợc gọi tắt là “Tuyến Trạch Tập,” là tác phẩm chính 
yếu của Nguyên Không, vị khai tổ của tông phái Tịnh Độ Nhật Bổn, vì 
vậy đuợc coi là kinh điển căn bản của phái này. 

Sách chia thành 1 6 chuơng; nó căn cứ vào những trích dẫn từ ba 
kinh điển căn bản của phái Tịnh Độ (số 17, 18, 19), và “Quán Kinh Sớ” 
(số 73) của Thiện Đạo, và nhiều kinh sách liên hệ khác, đe thuyết minh 
rằng hành động niệm Phật sẽ dẫn tới sự tái sanh vào cõi Tịnh Độ. 

Vì sách này có những lời phê bình những tông phái Phật giáo 
truyền thống của Nhật Bổn thành lập vào các thời đại Nại Luong và 
Bình An, và trình bày lập truờng cuong yếu của phái Tịnh Độ, cho nên 
nó bị các tông phái truyền thống đó công kích kịch liệt; và nhiều sách 
phản bác quan điếm của Nguyên Không đã xuất hiện từ khi ông còn tại 
thế. 


— oOo— 

128. Hiến Tịnh Độ Chân Thật Giáo Hành Chứng Văn Loại 

6 quyên 

Do Thân Loan (Shinran) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 2646 

Sách này thuờng đuợc gọt tắt là “Giáo Hành Tín Chứng” (nghĩa là “nói 
về ngộ”), là tác phẩm chủ yếu của Thân Loan, và cũng là kinh điển căn 
bản của chi phái Chân Tông thuộc Tịnh Độ Tông. 

Đặc điểm của tác phẩm này là chứa đựng nhiều trích dẫn từ những 
kinh điến Phật giáo đế làm sáng tỏ những giáo lý của Chân Tông; đồng 
thời tác giả cố gắng tránh đua thêm vào đó những ý kiến riêng của 
mình. Vì vậy, có thế nói rằng trong sách này Thân Loan nỗ lực hệ 


thống hóa tư tưởng của ngài bằng cách trích dẫn từ những kinh điến 
Phật giáo thời trước. 

Điều đáng nói là những câu kệ tụng “Chánh Tín Niệm Phật Kệ” 
được Liên Như (Rennyo), vị tổ đời thứ tám của phái Chân Tông, tuyển 
chọn đế cho các tín đồ của phái này tụng đọc hằng ngày (cho tới ngày 
nay vẫn tiếp tục), là rút tra từ đoạn kết luận của chương nói về “Hành” 
trong sách này. 


— oOo— 

129. Thán Dị Sao 
1 quyên 

Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 2661 

Sau khi Thân Loan, vị khai tổ phái Tịnh Độ, viên tịch, các đệ tử của 
ngài có những ý kiến khác nhau về cách giải thích khái niệm chữ “tín” 
trong giáo lý phái Chân Tông. Vì vậy có người soạn ra sách này - đế 
chỉ trích những xung khắc đó và cũng để giải quyết những ghi vấn của 
các đệ tử phái Chân Tông bằng cách ghi lại những lời dạy của Thân 
Loan lúc sanh tiền và làm sáng tỏ ý nghĩa đích thực của “tha lực bản 
nguyện.” 

Sách này được chia thành 18 chương, 10 chương đầu ghi chép 
những lời dạy của Thân Loan mà tác giả đã được nghe trực tiếp. Tám 
chương còn lại bàn luận và phê phán những ý kiến trái ngược. 

Đây có thể là tác phẩm Phật giáo nổi tiếng nhất của Nhật Bổn và 
đã được dịch ra nhiều ngoại ngữ; tuy nhiên, mãi cho tới thời đại Minh 
Trị (Meiji) thì sác này mới được nhiều người trong dân gian biết tới. 

Có những thuyết khác nhau về chuyện ai là tác giả; nhưng ngày 
nay phần đông tin rằng do Duy Đan (Yuien) soạn ra. 


— oOo — 


130. Liên Như Thượng Nhơn Ngự Văn 
5 quyên 

Do Đan Như Quang Dung (Ennyo Koyu) thu thập 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 2668 

Nhan đề có nghĩa là “văn thư của ngài Liên Như” và cũng được gọi tắt 
là “Ngự Văn Chương” hoặc “Ngự Văn,” là một tuyến tập gồm những 
thư từ của Liên Như (Rennyo), vị tổ thứ tám của chi phái Chân Tông 
thuộc Tịnh Độ Tông, gửi cho các tín đồ để bàn về những giáo lý của 
Chân Tông, và gồm có 80 bức thư, chia thành 5 quyển. 

Người ta vẫn chưa biết chắc là ai là người thu thập những bức thư 
này, nhưng nhiều người tin rằng vị tổ thứ chín là Thực Như (Jitsunyo) 
đã sai con trai ông là Đan Như (Ennyo) góp lại thành sách. 

Nội dung sách này thuộc loại dễ hiểu, và ngày nay vẫn còn được 
tất cả các chi phái của Chân Tông dùng đế tụng đọc và làm đề tài để 
thuyết giảng giáo lý. Vì vậy, nhiều đoạn văn trong sách đã trở thành 
quen thuộc đối với độc giả Nhật Bốn hiện đại. 

— oOo— 

131. Vãng Sanh Yếu Tập 
3 quyên 

Do Nguyên Tín (Genshỉn) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 2682 

Đây là một tuyến tập gồm những đoạn văn quan trọng lựa từ nhiều 
kinh điến Phật giáo liên quan tới những gì nói về vãng sanh nơi Tây 
phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà, do Nguyên Tín (Genshin), một 
vị tăng sĩ trụ trì tại chùa Huệ Tâm, Viện Eshin-in ở núi Hiei (Huê Sơn) 
thu thập. 

Sách này được coi là nguồn tư liệu của tư tưởng Phật giáo bàn về 
cảnh giới cực lạc và địa ngục, và đã tạo ảnh hưởng quan trọng đối với 
hậu thế, chẳng những trong giới tín đồ Phật giáo và giới nghiên cứu 
triết học mà còn cả trong những địa hạt văn chương và nghệ thuật. 

Một điều nữa cần nên ghi nhận là tư tưởng về “niệm Phật” 
(nenbutsu) đề ra trong sách này đã dẫn tới sự thành lập nhiều chi phái 


khác nhau của Tịnh Độ như là những tông phái độc lập. Vì vậy, nó 
được coi là giữ địa vị quan trọng nhất trong số những kinh điến co bản 
của Tịnh Độ Tông. 


— oOo— 

132. Lập Chánh An Quốc Luận 
1 quyên 

Do Nhựt Liên (Nỉchỉren) soạn 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh sổ 2688 

Nhan đề có nghĩa là “luận về chính sách tạo bình an cho quốc gia,” là 
tác phấm tiêu biếu của Nhựt Liên, vị khai tổ của tông phái Nhựt Liên, 
và cũng là một bản luận thuyết viết cho một vị Sứ Quân Nhật Bổn 
đưong thời. 

Nhựt Liên mở đầu sách với lời bàn luận về nguyên nhân gây ra 
những thiên tai và nhân họa khiến cho xã hội rối loạn, rồi ngài xác 
quyết rằng những tai họa đó sẽ biến mất và quốc gia sẽ thái bình nếu 
toàn quốc tin tưởng vào Kinh Pháp Hoa (số 12). 

Nhựt Liên cảm thấy sự nguy hiểm và tin rằng những tai ách xảy ra 
là vì trong nước thiếu những đạo pháp chân chánh, và sợ rằng nước 
Nhật sẽ có thế bị ngoại quốc xâm lăng rồi cuối cùng bị hủy hoại. Ngài 
mạnh mẽ chỉ trích phái Tịnh Độ Tông, và đưa ra những lời trích dẫn từ 
nhiều kinh điển để hỗ trợ cho quan điểm của mình. Vì hậu quả của sách 
này Nhựt Liên đã bị lưu đầy ra đảo Y Đậu (Izu). 


— oOo— 

133. Khai Mục Sao 
2 quyên 

Do Nhựt Liên (Nichỉren) soạn 
Đại Chảnh Đại Tạng Kỉnh sổ 2689 

Nhựt Liên viết ra cuốn sách này - một trong những tác phẩm tiêu biếu 
của ngài - do sự thúc đấy của những kinh nghiệm đau lòng mà ngài đã 
trải qua trong thời gia bị lưu đầy trên các đảo Y Đậu (Izu) và Tả Độ 


(Sado). Nội dung đưa ra sự tái thấm định của tác giả đối với Kinh Pháp 
Hoa (số 12). 

Chữ “Khai Mục” trong nhan đề nghĩa là “mở mắt,” ngụ ý rằng 
mục đích của sách này là đế dần dắt những người còn ở trình độ thấp 
về phát triển tinh thần có thế hiểu được tinh túy của Kinh Pháp Hoa cao 
siêu. 


Vì sách được viết bằng Nhật văn thay vì bằng Hán văn, cho nên 
người ta tin rằng Nhựt Liên viết tác phẩm này với chủ ý cho các đệ tử 
tại gia của ngài đọc. 


— oOo— 

134. Quán Tâm Bổn Tôn Sao 
1 quyên 

Do Nhựt Liên (Nichiren) soạn 
Đại Chánh Đại Tạng Kinh sổ 2692 

Sách này được coi là kinh điến quan trọng nhất của phái Nhựt Liên 
Tông. Trong sách Nhựt Liên giảng giải phương pháp và giáo nghĩa về 
“quán tâm bổn tôn,” nghĩa là tụng đọc “đề mục” (daimoku) khi đối 
diện với đối tượng thờ phụng. 

Nhựt Liên tin rằng chân lý căn bản trong vũ trụ, thế hiện trong 
tâm, bao gồm trong “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” (số 12) và năm chữ 
Hán này hàm chứa mọi điều. Vì vậy trong sách ngài xác quyết rằng 
bằng cách tụng đọc “đề mục” - đọc câu “Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa 
Kinh” - người ta có thế hòa nhập vào thế giới của Phật trong khi vẫn 
giữ sắc thân (xác phàm). 


— oOo— 

135. Phụ Mầu Ân Trọng Kinh 
1 quyên 

Đại Chảnh Đại Tạng Kinh sổ 2587 

Nhan đề có nghĩa là “kinh nói về công ơn thâm trọng của cha mẹ,” nội 
dung mô tả tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái sâu xa như thế 


nào, rồi tác giả nói rằng để đền ơn cha mẹ người ta cử hành lễ Vu Lan, 
tụng đọc và sao chép “Vu Lan Bồn Kinh” (số 36). 

Xét từ hình thức khác thường và nội dung của nó, kinh này 
thường được coi xuất xứ từ Trung Hoa, và có thể là do bắt nguồn từ 
ảnh hưởng của Khổng giáo đối với Phật giáo. Dù sao, tác phấm này rất 
phổ biến, thường được trích dẫn trong những tác phẩm văn chương, và 
nhiều người đã viết những bản bình luận về nó. 

— oOo— 

136. Bát Tông Cương Yếu 
2 quyên 

Do Ngưng Nhiên (Gyonen) soạn 

Nhan đề có nghĩa là “những điều cốt yếu của tám tông phái,” nội dung 
nói giản lược về lịch sử và giáo lý của tám tông phái Phật giáo chính 
yếu ở Nhật Bổn vào thời của tác giả, đó là 6 tông phái du nhập vào 
Nhật Bổn ở Thời Đại Nại Lương và 2 tông phái do Tối Đằng (Saicho) 
và Không Hải (Kukai) đưa vào Nhật Bon trong Thời Đại Bình An. Vì 
vậy có thế nói rằng tác phẩm này là sách nhập môn đưa vào Phật giáo 
Nhật Bổn. 

Quyển thượng gồm một bài mở đầu và những phần nói về phái 
Câu Xá tông (Kusha), Thành Thật tông (Jojitsu), và Luật tông. Quyến 
hạ nói về các phái Pháp Tướng tông (Hosso), Tam Luận tông (Sanron), 
Thiên Thai tông (Tendai), Hoa Nghiêm tông (Kegon) và Chân Ngôn 
tông (Shingon), kế tiếp là những lời bình luận đơn giản về hai phái 
Thiền tông và Tịnh Độ tông. 


— oOo— 

137. Tam Giáo Chỉ Qui 
3 quyên 

Do Không Hải (Kubai) soạn 
Tạng Ngoại 

Sách này của Không Hải (Kukai), vị khai tổ của phái Chân Ngôn 
(Shingon), có thể được coi như tuyên ngôn của tác giả về chí hướng 


xuất gia đi tu, và cũng là tác phấm đầu tiên của ngài. Nhan đề có nghĩa 
là “chỉ về những mục tiêu của ba giáo lý.” 

Bản sơ thảo của sách lúc đầu đặt tên là “Lung cổ Chỉ Qui” (“chỉ 
về mục tiêu cho nguời điếc và mù”), bắt đầu viết khi tác giả 18 tuổi, và 
tới khi 24 tuổi ngài hoàn thành bản đã sửa chữa này. 

“Tam Giáo” là ba tôn giáo Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo. Trong 
sách này Không Hải bàn luận và so sánh những uu và khuyết điểm của 
chúng, và xác quyết rằng việc trở thành một tăng sĩ Phật giáo mới đích 
thực là biểu hiện lòng hiếu thảo - ngài muốn biện hộ cho hành động đi 
tu của mình đối với lời chỉ trích của những nguời trong gia đình. 

— oOo— 

138. Mạt Pháp Đăng Minh Ký 

1 quyên 
Tạng Ngoại 

Nhan đề có nghĩa là “luận về ngọn đèn ở thời mạt pháp.” Thời truớc có 
những nguời cho rằng sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt, việc tu trì 
những giáo lý chân chính của ngài sẽ dần dần bị sao lãng, trải qua ba 
thời kỳ suy thoái từ “chánh pháp” tới “tuợng pháp” và “mạt pháp”. 
Trong sách này biện luận rằng vì những ngày mạt pháp đã gần kề, 
đừng nên loại bỏ những tăng sĩ nào không tu trì đầy đủ những giới luật 
của tự viện. Sách này chỉ trích chủ truơng của những tông phái Phật 
giáo bắt nguồn từ thời đại Nại Luơng cho rằng cần phải tuân thủ 
nghiêm ngặt những giáo qui của Tiểu Thừa đối với những nguời xuất 
gia tu hành. 

Những ý kiến trong sách nhận đuợc sự hoan nghênh từ những 
tông phái mới của thòi đại Liêm Thuơng (Kamakura) sau này, và nhiều 
nhà lãnh đạo tông giáo của thời đại đó đã trích dẫn tác phẩm này trong 
các sách của họ đế biện minh cho tình trạng tu hành của tăng sĩ vào 
thời mạt pháp. Vì vậy có thế có đây là tác phẩm đã tạo ảnh huởng quan 
trọng cho thái độ đối với giới luật tu hành của Phật giáo Nhật Bổn về 
sau này. 


— oOo— 


139. Thập Thất Điều Hiến Pháp 

Do Thái Tử Thánh Đức (Shotoku) soạn 
Tạng Ngoại 

Nhan đề của sách “Thập Thất Điều Hiến Pháp” (muời bảy điều khoản 
hiến pháp) đuợc ghi trong “Nhật Bổn Thu Kỷ” là “Hiến Pháp Thập 
Thất Điều.” Đây là cuốn sách luật xua cũ nhất của Nhật Bổn. 

Nhu nhan đề cho thấy, sách này bao gồm 17 điều khoản, nhung 
không giống các sách về luật pháp và hiến pháp ngày nay, thật ra nó 
gồm những điều khuyên răn về chính trị và đạo đức dành cho các quan 
lại và những nguời cầm đầu các gia tộc nhiều quyền thế đuơng thời. 
Nội dung nhấn mạnh vào những vấn đề nhu tôn kính uy quyền của 
thiên hoàng, và sự cai trị công minh; nhung toàn bộ tác phẩm bao hàm 
tinh thần Phật giáo, và cũng có những đoạn nói tới đạo đức của Nho 
giáo. 


Những câu nhu “Dĩ hòa vi quí” và “Tôn kính Tam Bảo” trong 
điều khoản thứ nhất và thứ nhì đã trở thành nổi tiếng; trong khi câu “Sự 
quyết định về những vấn đề trọng đại không thế cho một cá nhân đơn 
độc quyết đoán,” trong điều khoản 17 và cuối cùng, có thể coi nhu đi 
tiên phong đối với tu tuởng dân chủ ngày nay. 

— oOo — 


HẼT 


